ĐỨC ĐẠT LAI LẠT-MA XIV 





ĐỨC ĐẠT LAI LẠT-MA XIV 


— 
` 


TU TẬP TỪ BI TRONG ĐỜI SÓNG HẰNG NGÀY 


AN OPEN HEART 


PRACTICING COMPASSION IN EVERY DAY LIFE 





NGỌC CẨM Việt dịch 


NGUYÊN MINH TIẾN hiệu đính 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


` 


c2 đạo Phật, lòng bi mẫn được định 
nghĩa như là tâm nguyện cứu giúp tất 
cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau.! Thật không may là 
chúng ta không thể diệt trừ hết khổ đau trong thế giới 
này. Chúng ta không thể riêng một mình làm điều đó, 
và không có bất kỳ phép lạ thần kỳ nào để tự nhiên 
chuyển hóa phiền não khổ đau thành hạnh phúc an 
lạc. Dù vậy, chúng ta có thể phát triển tâm thức của 
chính mình bằng giới hạnh và qua đó giúp đỡ những 
người khác cũng làm giống như ta. 


Vào tháng 8 năm 1999, hai tổ chức The Tibet 
Center và The Gere Foundation đã thỉnh cầu đức Đạt- 
lai Lạt-ma ban cho một loạt các bài giảng pháp tại 
New York City. Tập sách này được viết ra từ các bài 
giảng đó. Trong những trang sách sau đây, đức Đạt- 
lai Lạt-ma sẽ chỉ bày cho chúng ta cách thức để rộng 
mở trái tìm mình và phát triển một lòng bi mẫn chân 
thật, lâu bền đối với tất cả chúng sinh. 


1 Định nghĩa này được ghi trong các Kinh điển Hán tạng là: “Từ 


6 Rộng mở tâm hồn 


LỮI Núi ĐẦU 





Trọn cuộc đời của đức Đạt-lai Lạt-ma là minh 
chứng cho sức mạnh của một tâm hồn rộng mở. Sự tu 
tập tâm linh của ngài được bắt đầu từ lúc ngài còn là 
một cậu bé. Vào năm hai tuổi, khi được công nhận là 
hóa thân của đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 13, ngài đã phải 
rời gia đình để được đưa về thủ đô Lhasa, miền đông 
bắc Tây Tạng. Ngài đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chính 
quyền Tây Tạng vào năm 16 tuổi và bị đẩy vào hoàn 
cảnh mà niềm tin của ngài vào khuynh hướng bất bạo 
động và sự khoan dung tha thứ đã phải chịu sự thử 
thách lên đến cực độ.' 


Ngài đã hoạt động tích cực để bảo tổn mọi khía 
cạnh của nền văn hóa Tây Tạng, nhưng trọng tâm nỗ 
lực của ngài chính là truyền thống tâm linh của Tây 
Tạng, bởi vì ở Tây Tạng thì tâm linh và văn hóa là 
những yếu tố không thể tách rời nhau. Ngài vẫn duy 
trì công phu tu tập hành trì của chính mình, nghiên 
cứu học hỏi, quán chiếu và thiền định, đồng thời cũng 
thuyết giảng Phật pháp không mệt mỏi cho mọi người 
ở khắp nơi trên thế giới. Ngài đã cống hiến những nỗ 
lực lớn lao cho việc tái thiết các tu viện, ni viện cùng 
với chương trình tu học và hành trì, tất cả đều nhằm 
mục đích duy trì sức sống cho con đường phát triển trí 
tuệ mà Đức Phật Thích-ca Mâu-nI1, người sáng lập đạo 
Phật, đã vạch ra. 


! Bản in thiếu một đoạn ngắn sau vị trí này. 


8 Rộng mở tâm hồn 


LỮI Núi ĐẦU 





Câu chuyện về sự ra đời của đạo Phật rất quen 
thuộc với nhiều người. Vào thế kỷ ð trước Công 
nguyên, vị hoàng tử dòng Thích-ca sống với rất nhiều 
đặc quyền hưởng thụ trong vương quốc của phụ vương 
ngài tại một nơi mà ngày nay thuộc địa phận Nepal. 
Từ khi còn là một chàng trai trẻ, ngài đã sớm nhận ra 
tính chất vô nghĩa trong cuộc sống đầy tiện nghì của 
mình. Chứng kiến những nỗi khổ già nua, bệnh tật 
và chết chóc của mọi người, ngài bắt đầu nhìn xuyên 
qua lớp màn che giả dối của những hạnh phúc và tiện 
nghì trong đời sống thế tục. Một đêm nọ, vị hoàng tử 
chỉ vừa kết hôn không bao lâu đã rời bỏ cung điện và 
người vợ cùng đứa con trai bé nhỏ. Ngài dùng gươm 
cắt bỏ mái tóc dài và hướng vào rừng sâu để tìm kiếm 
một sự tự do, thoát khỏi đời sống thế tục với những 
khổ đau mà giờ đây ngài đã nhận ra là luôn gắn chặt 
không tách rời với đời sống ấy. 

Không bao lâu, vị tu sĩ trẻ đã gặp ð nhà tu khổ 
hạnh, và ngài trải qua nhiều năm để thực hành thiền 
định hết sức nghiêm ngặt cùng với các pháp tu khổ 
hạnh. Nhưng cuối cùng ngài nhận ra rằng, những 
pháp tu như thế sẽ không giúp ngài tiến gần hơn chút 
nào đến mục đích trí tuệ và giải thoát, vì thế ngài đã 
rời khỏi những người bạn đồng tu. Sau khi từ bỏ pháp 
tu khắc khổ với họ, ngài quyết định giờ đây sẽ tự mình 
nỗ lực hết sức để tìm ra chân lý. Ngài đã ngồi xuống 


10 Rộng mở tâm hồn 


LỮI Núi ĐẦU 





dưới cội cây Bồ-đề, phát lời thệ nguyện sẽ không rời 
khỏi đây cho đến khi đạt được mục đích giác ngộ tối 
hậu. Sau rất nhiều nỗ lực kiên trì, vị Hoàng tử dòng 
Thích-ca đã thành công. Ngài nhìn thấu được cách 
thức hiện hữu chân thật của hết thảy mọi hiện tượng, 
và nhờ đó đạt đến sự giác ngộ viên mãn cùng trạng 
thái nhất thiết trí của một vị Phật. 


Đức Phật Thích-ca Mâu-mi ra khỏi thiền định và 
đi xuyên qua miền bắc Ân Độ, cho đến khi gặp lại ð 
người bạn đồng tu khổ hạnh. Ban đầu, họ đã quyết 
định sẽ xem như không biết đến sự hiện diện của ngài, 
vì họ tin rằng ngài đã từ bỏ con đường tu tập tâm linh 
chân chính của họ. Tuy nhiên, sự tỏa sáng từ trạng 
thái giác ngộ của ngài đã tác động đến họ quá mạnh 
mẽ, đến nỗi họ phải khẩn cầu ngài chia sẻ những khám 
phá của ngài. 

Đức Phật liền đưa ra bài thuyết pháp về Tứ diệu 
đế: sự thật về khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, khả 
năng có thể chấm dứt khổ đau và những phương pháp 
dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Đức Phật đã chỉ rõ bản 
chất thực trạng khổ đau của chúng ta. Ngài dạy về 
những nguyên nhân đã dẫn đến thực trạng khổ đau 
này. Ngài cũng xác quyết về sự hiện hữu của một 
trạng thái mà mọi khổ đau cũng như nguyên nhân 
dẫn đến khổ đau đều đã được dứt trừ. Và ngài dạy 
phương pháp để đạt đến trạng thái đó. 


12 Rộng mở tâm hồn 


LỮI Núi ĐẦU 





Trong thời gian ở New York, đức Đạt-lai Lạt-ma 
đã thuyết pháp 3 ngày tại Beacon Theatre. Chủ đề 
của những buổi thuyết pháp này tập trung vào những 
phương pháp của đạo Phật giúp chúng ta đạt đến sự 
giác ngộ rốt ráo. Ngài đã kết hợp nội dung của hai 
bản văn là: Các giai đoạn thiền định (bản văn trung 
bình) của bậc thầy Ấn Độ vào thế kỷ 8 là Liên Hoa 
Giới (Kamalashila) và Ba mươi bảy Pháp hành Bồ Tát 
đạo của vị hành giả Tây Tạng vào thế kỷ 14 là Togmay 
Đangpo. 


Các giai đoạn thiền định được biên soạn khi vị vua 
thứ 33 của Tây Tạng là Trisong Detsen (742-797) thỉnh 
cầu vị thầy Ấn Độ Liên Hoa Giới (Kamalashila) đến Tây 
Tạng để bảo vệ cho phương pháp tu tập của đạo Phật 
thiên về luận giải, vốn rất được ưa chuộng trong các Tu 
viện Đại học Phật giáo lớn của Ấn Độ là Nalanda và 
Vikramalasia. Hình thức tu tập này đã được vị thầy của 
ngài Liên Hoa GIới là ngài Tịch Hộ (Shantarakshita) 
truyền sang Tây Tạng, và lúc đó đang bị một vị tăng 
Trung Hoa là Hashang! công khai phản bác. Hashang 
đã đưa ra quan điểm phủ nhận bất kỳ hoạt động tư duy 
[phân tích] nào [trong sự tu tập]. 


! Từ điển Phật Quang gọi vị tăng Trung Hoa này là Hòa thượng 
Đại thừa, e không phải tên riêng mà là chỉ cho khuynh hướng 
tu tập. Theo mô tả ở đây và một số tư liệu liên quan thì có thể vị 


14 Rộng mở tâm hồn 


LỮI Núi ĐẦU 





Nhằm mục đích xác định xem hình thức tu tập nào 
của đạo Phật nên được áp dụng ở Tây Tạng, nhà vua 
đã cho tổ chức một cuộc tranh luận. Trong cuộc tranh 
luận giữa ngài Liên Hoa Giới và vị tăng Hashang, 
ngài Liên Hoa Giới đã đưa ra được những luận điểm 
không thể bác bỏ để xác lập tầm quan trọng của tư duy 
lý luận trong sự phát triển tâm linh, và do đó ngài được 
công bố là người thắng cuộc. Để ghi nhớ sự chiến thắng 
này, nhà vua đã thỉnh cầu ngài soạn ra một bản văn 
trình bày rõ quan điểm tu tập của ngài. Ngài đã soạn 
ra một bản văn dài, một bản văn trung bình và một bản 
văn ngắn gọn, đều nói về Các giai đoạn thiền định. 


Bản văn của ngài Liên Hoa Giới vạch ra một cách 
rõ ràng và súc tích những gì được gọi là các giai đoạn 
“rộng lớn” và “sâu xa” trên con đường hướng đến giác 
ngộ tối thượng. Mặc dù sách này thường bị xem nhẹ ở 
Tây Tạng, nhưng nó có một giá trị rất lớn lao, và đức 
Đạt-lai Lạt-ma đã nỗ lực rất nhiều để đưa sách này 
đến với thế giới bên ngoài. 

Bản văn thứ hai, Ba mươi bảy Pháp hành Bồ Tát 
đạo, là một sự mô tả rõ ràng và hàm súc về việc làm 
thế nào để sống trọn một đời cống hiến vì mọi người. 
Tác giả của bản văn, ngài Togmay Sangpo, khuyến 
khích chúng ta thay đổi những khuynh hướng ích kỷ 
đã thành thói quen, và thay vào đó hãy hành động với 


16 Rộng mở tâm hồn 


LỮI Núi ĐẦU 





sự nhận biết rằng ta luôn phụ thuộc vào mọi người 
quanh ta. Bản thân ngài Togmay Sangpo đã trọn đời 
là một vị tăng sống giản dị, cống hiến quên mình vì 
người khác thông qua việc tu tập để rộng mở trái tim 
mình với lòng yêu thương và bi mẫn. 


Trong suốt những buổi thuyết pháp này, người 
phiên dịch là ngài Geshe Thubten dJinpa đã diễn đạt 
một cách đáng khâm phục những khía cạnh tỉnh tế 
của triết học Phật giáo được đức Đạt-lai Lạt-ma chỉ 
dạy, trong khi cũng đồng thời truyền đạt được những 
nét hài hước đáng yêu vốn không bao giờ thiếu vắng 
trong các buổi giảng của ngài. 


Vào ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm này 
của đức Đạt-lai Lạt-ma, một buổi sáng Chủ nhật, hơn 
200.000 người đã quy tụ về khu Bast Meadow ở Central 
Park để nghe ngài giảng về Tám bài kệ điều tâm, một 
thi phẩm của vị thánh tăng Tây Tạng vào thế kỷ 11 
là Langri Tangpa. Đức Đạt-lai Lạt-ma đã nói chuyện 
với thính chúng bằng tiếng Anh, nêu lên cách nhìn của 
ngài về tầm quan trọng của việc phải quý trọng mọi 
người quanh ta: từ những người hàng xóm, đồng hương, 
đồng bào... cho đến toàn thể nhân loại. 


Ngài chia sẻ phương thức của ngài trong việc 
chuyển hóa tính cao ngạo thành đức khiêm tốn và sự 
sân hận thành lòng thương yêu. Ngài bày tỏ mối quan 


18 Rộng mở tâm hồn 


LỮI Núi ĐẦU 





tâm đối với khoảng cách phân chia giữa người giàu và 
người nghèo. Và ngài kết thúc bằng việc hướng dẫn 
một khóa cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đều được 
hạnh phúc. Bản ghi lại buổi nói chuyện của ngài tại 
Central Park được trình bày ngay sau đây trong phần 
Dẫn nhập. 

Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng tập sách này sẽ 
hữu ích cho tất cả người đọc trong việc tìm cầu hạnh 
phúc, và hạnh phúc mà họ đạt được sẽ tiếp tục lan 
truyền sang nhiều người khác nữa, sao cho tâm hồn 
của tất cả chúng sinh, theo một cách nào đó, đều sẽ 
được rộng mở. 

Người biên tập, 
NICHOLAS VREELAND 


20 Rộng mở tâm hồn 


~ 
" 


CENTRAL PARK, NEW YORK CITY, 
ngày 15 tháng 8 năm 1999 


Một buổi sáng tốt lành, xin gửi lời chào đến tất cả 
anh chị em! 


Tôi luôn tin rằng mỗi chúng ta đều sẵn có một bản 
năng khát khao hạnh phúc và không muốn đau khổ. 
Tôi cũng tin rằng mục đích chính của cuộc sống là để 
trải nghiệm hạnh phúc; rằng mỗi chúng ta đều sẵn có 
tiểm năng như nhau trong việc phát triển sự an bình 
nội tâm để qua đó đạt được hạnh phúc và niềm vui. Khả 
năng tiềm tàng này không hề khác biệt giữa người giàu 
sang với người nghèo khó, giữa người có học vấn cao với 
người thất học, giữa người da đen với người da trắng, 
hay giữa người phương Đông với người phương Tây. Về 
mặt tinh thần và cảm xúc, tất cả chúng ta đều giống 
như nhau. Về mặt thể chất, chúng ta cũng giống nhau 
về cơ bản, cho dù một số người có mũi cao hơn hay màu 
da có thể khác nhau đôi chút... Nhưng những khác biệt 
đó là nhỏ nhặt, không đáng kể. Sự tương đồng về mặt 
tỉnh thần và cảm xúc mới thật sự quan trọng. 


22 Rộng mở tâm hồn 





Chúng ta đều giống nhau ở những cảm xúc gây 
khó chịu cũng như những cảm xúc tốt đẹp mang đến 
cho ta nội lực và sự an định. Theo tôi, điều quan trọng 
là ta phải nhận thức được khả năng tiểm tàng của 
mình và nhờ đó khơi dậy lòng tự tin. Đôi khi ta chỉ 
nghĩ đến những mặt tiêu cực của sự việc và rồi cảm 
thấy tuyệt vọng. Đó là một cách nhìn sai lầm. 


Tôi chẳng có phép mầu nào để ban tặng cho quý 
vị. Nếu ai đó có quyển phép nhiệm mầu, hẳn tôi sẽ 
tìm đến nhờ người ấy giúp đỡ. Thật lòng mà nói, tôi 
luôn hoài nghi những kẻ tự xưng là có quyền năng phi 
thường. Tuy nhiên, thông qua sự rèn luyện tinh thần, 
với những nỗ lực không ngừng, chúng ta có thể làm 
thay đổi cảm xúc hay những khuynh hướng tinh thần 
của mình. Và điều này có thể tạo ra một sự thay đổi 
thật sự cho cuộc đời chúng ta. 


Khi ta có một khuynh hướng tỉnh thần tích cực, 
thì dù sống giữa sự thù nghịch ta cũng không mất đi 
sự an ổn trong lòng. Ngược lại, với một khuynh hướng 
tỉnh thần tiêu cực hơn, bị chi phối bởi những tâm trạng 
sợ hãi, ngh1 ngờ, bất lực hoặc căm ghét tự thân, thì dù 
được sống giữa những người bạn tốt nhất, trong một 
môi trường thật tốt đẹp và thoải mái, ta cũng không 
thấy hạnh phúc. Vì vậy, khuynh hướng tinh thần rất 
quan trọng, nó thật sự làm thay đổi trạng thái hạnh 
phúc của ta. 


24 Rộng mở tâm hồn 





Thật sai lầm khi cho rằng những bất ổn của chúng 
ta có thể giải quyết bằng tiền bạc hay những quyền 
lợi vật chất. Nếu bạn tin rằng một sự tốt đẹp nào đó 
có thể đạt được hoàn toàn chỉ nhờ vào một tác nhân 
bên ngoài thì điều đó là không thực tiễn. Tất nhiên, 
điều kiện vật chất là quan trọng và hữu ích đối với 
ta, nhưng khuynh hướng tinh thần bên trong ta cũng 
quan trọng không kém, nếu không nói là còn quan 
trọng hơn. Ta nhất thiết phải học cách từ bỏ việc theo 
đuổi một nếp sống xa hoa, vì điều đó là một chướng 
ngại cho sự tu tập. 

Đôi khi tôi có cảm giác như việc chú trọng quá 
nhiều đến sự phát triển vật chất và xao lãng các giá 
trị nội tâm đang được người đời xem là lối sống thời 
thượng. Vì thế, chúng ta nhất thiết phải phát triển 
một sự cân bằng tốt đẹp hơn giữa mối quan tâm về vật 
chất với sự phát triển nội tâm. Tôi nghĩ, điều tự nhiên 
là con người phải hành xử như những sinh vật có tổ 
chức xã hội. Những phẩm chất tốt đẹp chính là điều 
mà tôi gọi là các giá trị nhân bản đích thực. Chúng 
ta cần nỗ lực để phát triển và duy trì những phẩm 
chất tốt đẹp như là biết chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. 
Chúng ta cũng nhất thiết phải tôn trọng những quyền 
lợi của người khác. Và do đó, ta nhận ra được rằng 
hạnh phúc và lợi ích tương lai của bản thân ta luôn 
phụ thuộc vào nhiều thành viên khác trong xã hội. 


26 Rộng mở tâm hồn 





Tôi đã làm một người ty nạn trong suốt bốn mươi 
năm qua, với bao trách nhiệm nặng nề.! Khi tôi nhìn 
lại, cuộc sống đã qua thật không dễ dàng. Tuy nhiên, 
chính qua những năm tháng ấy mà tôi đã học được 
về lòng yêu thương, về sự quan tâm đến người khác. 
Khuynh hướng tỉnh thần này đã mang lại cho tôi sức 
mạnh nội tâm. Một trong những bài cầu nguyện mà 
tôi rất thích là: 


Bao lâu còn đó hư không, 

Sinh linh cam chịu trong vòng khổ đau, 
Nguyện rằng tôi vẫn còn đây, 

Góp phần chia sẻ, giúp người khó khăn, 
Bồ- đề tâm nguyện thường hằng! 


Cách suy nghĩ như thế tạo ra sức mạnh nội tâm 
và sự tự tin. Điều đó giúp mang lại mục đích sống cho 
đời tôi. Dù sự việc có khó khăn hay phức tạp đến đâu, 
nhưng nếu có được một khuynh hướng tỉnh thần như 
vậy thì ta sẽ luôn an ổn trong lòng. 


Một lần nữa, tôi phải nhấn mạnh rằng: Chúng 
ta đều [có khả năng] như nhau! Một số quý vị có thể 
mang ấn tượng rằng đức Đạt-lai Lạt-ma phải có cái gì 
đó khác thường. Điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi 


1 Bản in thiếu 1 câu trước câu này. 


28 Rộng mở tâm hồn 





cũng là một con người giống như tất cả quý vị. Chúng 
ta đều có khả năng tiềm tàng như nhau. 


Sự phát triển tinh thần không nhất thiết phải dựa 
trên tín ngưỡng tôn giáo. Chúng ta hãy nói về những 
luân lý thế tục chẳng hạn. 


Tôi tin rằng tất cả các truyền thống tín ngưỡng 
lớn đều tương đồng ở điểm là có những phương pháp 
để giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng vị tha, biết quan 
tâm đến người khác và phát triển khuynh hướng 
ứng xử xem trọng mối quan tâm của người khác hơn 
những vấn đề của riêng mình. Dù ta có thể tìm thấy 
những khác biệt trong các quan điểm triết học và nghi 
lễ, nhưng lời kêu gọi cốt yếu nhất của tất cả các tôn 
giáo đều rất giống nhau. Tất cả đều khuyến khích sự 
thương yêu, từ ái và tha thứ. Và ngay cả những ai 
không đặt niềm tin vào tôn giáo cũng vẫn trân trọng 
các giá trị đạo đức cơ bản của con người. 


Vì ngay chính sự tồn tại và hạnh phúc của chúng 
ta cũng đã là một kết quả đóng góp chung của vô số 
người khác, nên ta phải phát triển một khuynh hướng 
thích hợp trong cung cách quan hệ với mọi người. 
Chúng ta thường có khuynh hướng quên đi thực tế cơ 
bản này. Ngày nay, trong nền kinh tế hiện đại toàn 
cầu, ranh giới giữa các quốc gia không còn đáng kể. 
Không chỉ các quốc gia phụ thuộc lẫn nhau, mà cả các 


30 Rộng mở tâm hồn 





châu lục rộng lớn cũng thế. Chúng ta phụ thuộc lẫn 
nhau rất nhiều. 


Khi xem xét kỹ nhiều vấn đề mà con người hiện 
nay đang đối mặt, ta có thể thấy rằng chúng đều do 
chính con người tạo ra. Tôi không nói đến những thiên 
tai, mà là những trận xung đột, giết chóc, những vấn 
đề nảy sinh từ chủ nghĩa dân tộc và ranh giới quốc gia, 
tất cả đều do con người gây ra. 


Nếu nhìn về trái đất từ trong vũ trụ, ta sẽ không 
thấy có bất kỳ khác biệt nào ở biên giới các quốc gia. 
Ta chỉ đơn giản nhìn thấy một hành tỉnh nhỏ bé, chỉ 
một mà thôi. Một khi đã vạch ra sự phân chia, ta bắt 
đầu khởi sinh cảm giác về “ta” và “bọn họ”. Khi cảm 
giác này phát triển thì việc nhìn thấy đúng thực chất 
của vấn đề trỏ nên khó khăn hơn. Ở nhiều nước châu 
Phi, và gần đây là một số nước Đông Âu, chẳng hạn 
như Nam Tư cũ, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi vẫn đang 
tôn tại. 


Trong một ý nghĩa, khái niệm “ta” và “bọn họ” hầu 
như không còn thích hợp nữa, vì quyền lợi của những 
người quanh ta cũng chính là của ta. Một cách tất 
yếu, sự quan tâm đến quyền lợi của những người xung 
quanh là quan tâm đến tương lai của chính ta. Thực 
tế hiện nay thật đơn giản. Khi làm tổn hại kẻ thù thì 
ta cũng phải chịu tổn hại. 


32 Rộng mở tâm hồn 





Tôi nhận thấy sự phát triển kỹ thuật hiện đại và 
nền kinh tế toàn cầu cùng với sự gia tăng dân số quá 
đông đã làm cho thế giới này thay đổi rất lớn lao: nó 
trở nên nhỏ hẹp hơn trước nhiều. Tuy nhiên, những 
nhận thức của chúng ta đã không phát triển với cùng 
mức độ [của sự thay đổi], chúng ta vẫn tiếp tục ôm giữ 
quan điểm xưa cũ chia tách giữa các quốc gia cũng 
như ý niệm phân biệt giữa “ta” và “bọn họ”. 


Chiến tranh dường như là một phần làm nên lịch 
sử nhân loại. Khi nhìn lại thực trạng của thế giới trong 
quá khứ, ta thấy các quốc gia, vùng miền, và thậm chí 
là các làng xã đều độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau về 
kinh tế. Trong điều kiện đó, sự sụp đổ của kẻ thù có thể 
là một sự thành tựu cho ta. Điều này có liên quan đến 
tình trạng bạo lực và chiến tranh. Tuy nhiên, ngày nay 
chúng ta quá phụ thuộc vào nhau đến nỗi khái niệm 
chiến tranh đã trở nên lỗi thời. Ngày nay, khi đối mặt 
với những vấn đề rắc rối hay bất đồng, chúng ta phải 
đạt đến các giải pháp thông qua sự đối thoại. Đối thoại 
là phương thức thích hợp duy nhất. Sự chiến thắng đơn 
phương không còn thích hợp nữa. Chúng ta phải làm 
việc để giải quyết những mâu thuẫn trên tinh thần 
thỏa thuận và phải luôn nhớ đến quyền lợi của người 
khác. Chúng ta không thể hủy hoại những người quanh 
ta! Chúng ta không thể phót lờ quyền lợi của họ! Làm 


34 Rộng mở tâm hồn 





như vậy tất yếu sẽ gây đau khổ cho chính ta. Vì thế, tôi 
nghĩ rằng khái niệm bạo lực giờ đây là không thích hợp. 
Bất bạo động là phương thức thích hợp nhất. 


Bất bạo động không có nghĩa là ta giữ thái độ bàng 
quan trước một vấn đề bất ổn. Ngược lại, việc tận lực 
tham gia giải quyết là điều quan trọng. Tuy nhiên, 
chúng ta nhất thiết phải ứng xử theo cách không chỉ 
có lợi cho riêng mình. Ta không được phép gây tổn hại 
đến quyền lợi của người khác. Vì vậy, bất bạo động 
không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của bạo lực, mà 
còn đòi hỏi phải có lòng bi mẫn và sự quan tâm. Bất 
bạo động gần như là sự biểu hiện của lòng bi mẫn. 
Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng ta nhất thiết phải 
phát triển một khái niệm bất bạo động như thế ngay 
từ mức độ trong gia đình cũng như trên các bình diện 
quốc gia và quốc tế. Mỗi cá nhân đều có khả năng góp 
phần vào một thực tiễn không bạo lực với lòng bi mẫn 
như thế. 


Chúng ta nên tiến hành việc này như thế nào? Ta 
có thể bắt đầu từ chính bản thân mình. Chúng ta phải 
cố gắng phát triển một cách nhìn nhận vấn đề thoáng 
hơn, phải xem xét các tình huống từ nhiều góc độ khác 
nhau. Thông thường, khi đối mặt với các vấn đề bất 
ổn, ta chỉ xem xét từ quan điểm của riêng mình. Đôi 
khi, chúng ta thậm chí cố tình lờ đi những khía cạnh 


36 Rộng mở tâm hồn 





khác của một tình huống. Điều này thường dẫn đến 
những hệ quả tiêu cực. Vì thế, việc mở rộng cách nhìn 
nhận [các vấn đề] là điều rất quan trọng. 


Ta nhất thiết phải đạt đến nhận thức rằng những 
người khác cũng là một phần tạo thành xã hội. Ta có 
thể nghĩ về xã hội như là một cơ thể, với tay chân như 
là những phần tử cấu thành. Tất nhiên, tay và chân 
là khác nhau; nhưng nếu có gì đó xảy ra với chân, hắn 
là tay phải đưa xuống trợ giúp. Tương tự, khi có điều 
gì bất ổn ở đâu đó trong phạm vi xã hội, ta nhất thiết 
phải trợ giúp. Tại sao vậy? Vì đó là một phần của cơ thể 
chung, là một phần không tách rời của chính chúng ta. 


Ta cũng phải quan tâm đến môi trường, vì đây là 
ngôi nhà chung của chúng ta, một ngôi nhà chung duy 
nhất! Quả thật ta có nghe các nhà khoa học nói về khả 
năng định cư trên sao Hỏa hay Mặt trăng. Nếu có một 
phương cách khả thi và thuận tiện để ta làm được điều 
đó thì cũng tốt, nhưng dù sao tôi vẫn cho rằng điều 
đó là rất khó. Chỉ riêng việc hít thở trên những hành 
tinh đó hẳn đã phải cần đến rất nhiều thiết bị. Tôi 
nghĩ, hành tỉnh xanh của chúng ta thật xinh đẹp và 
đáng yêu. Nếu chúng ta hủy hoại nó, hoặc nếu có một 
sự hư hoại khủng khiếp nào đó xảy ra chỉ vì sự thờ ơ 
của chúng ta, ta biết đi về đâu? Vì thế, quan tâm bảo 
vệ môi trường chính là vì lợi ích của chính chúng ta. 


38 Rộng mở tâm hồn 





Bản thân sự phát triển một cách nhìn thoáng hơn 
về thực tiễn và mở rộng nhận thức có thể mang đến 
sự thay đổi ngay trong gia đình chúng ta. Đôi khi, sự 
đối nghịch giữa vợ chồng, hay giữa cha mẹ với con cái, 
lại phát sinh chỉ vì một vấn đề hết sức nhỏ nhặt. Nếu 
bạn chỉ xét riêng một khía cạnh nào đó của vấn đề, 
chỉ tập trung hoàn toàn vào tình trạng bất ổn ngay 
lúc đó, thì sự việc quả đúng là rất đáng gây tranh cãi. 
Thậm chí có thể đáng để ly hôn chẳng hạn. Tuy nhiên, 
khi xem xét vấn đề một cách toàn diện hơn, ta sẽ thấy 
rằng tuy có điều bất ổn, nhưng đồng thời cũng có một 
mối quan tâm chung nào đó. Điều đó có thể dẫn bạn 
đến suy nghĩ rằng: “Đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt 
mà ta nhất thiết phải giải quyết bằng đối thoại chứ 
không phải những biện pháp mạnh.” Như thế, chúng 
ta có thể phát triển bầu không khí bất bạo động ngay 
chính trong gia đình mình cũng như trong cộng đồng 
ta đang sống. 


Một vấn đề khác nữa mà ngày nay chúng ta đang 
phải đối mặt là khoảng cách giữa người giàu và người 
nghèo. Trong một cường quốc như Hoa Kỳ, các nhà 
lập quốc đã thiết lập những khái niệm về tự do dân 
chủ, bình đẳng và có cơ hội như nhau cho mọi công 
dân. Những điều này được quy định bởi Hiến pháp 
tuyệt vời của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, con số các nhà tỷ phú 


40 Rộng mở tâm hồn 





Mỹ đang ngày một gia tăng, trong khi người nghèo 
vẫn cứ nghèo, thậm chí trong một số trường hợp lại 
càng nghèo hơn nữa. Điều này thật là một bất hạnh. 
Và trên bình diện toàn cầu cũng vậy, ta luôn thấy có 
những nước giàu mạnh và những nước nghèo khó. 
Điều này cũng là một bất hạnh. Không chỉ là sự lệch 
lạc về mặt đạo đức, mà trên thực tế đây còn là nguồn 
gốc của những bất an và rối rắm mà sớm muộn gì rồi 
cũng sẽ đến với chính chúng ta. 


Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi vẫn thường nghe nói 
về New York. Tôi đã nghĩ rằng nơi đó hẳn phải giống 
như thiên đàng, một thành phố xinh đẹp. Năm 1979, 
tôi đến New York lần đầu tiên. Ban đêm, khi đang 
chìm sâu trong giấc ngủ bình yên, tôi thường bị đánh 
thức bởi những âm thanh ghê rợn liên hồi của tiếng 
còi xe [cấp cứu]! Tôi nhận ra rằng có điều gì không hay 
đang xảy ra ở đâu đó, hỏa hoạn hay là những chuyện 
bất ổn khác. 


Còn nữa, một trong những người anh đã mất của 
tôi từng kể cho tôi nghe về những kinh nghiệm sống 
ở Mỹ. Anh ấy sống trong tầng lớp thấp kém và kể với 
tôi về những phiền toái, sự sợ hãi, giết chóc, trộm cướp 
và hãm hiếp mà những người dân [trong tầng lớp ấy] 
phải chịu đựng. Tôi cho rằng những điều này chính là 
hệ quả của sự bất bình đẳng về kinh tế trong xã hội. 


42 Rộng mở tâm hồn 





Khó khăn nảy sinh cũng là điều tự nhiên khi chúng 
ta phải làm việc cực nhọc ngày này sang ngày khác 
để tổn tại, trong khi có những người khác cũng như ta 
lại sống một cuộc sống xa hoa mà không phải nỗ lực gì 
nhiều. Đây là một thực trạng không lành mạnh, dẫn 
đến kết quả là ngay cả những người giàu có - tỷ phú 
và triệu phú - vẫn phải sống trong sự bất ổn thường 
xuyên. Vì thế, tôi cho rằng sự chênh lệch quá lớn giữa 
người giàu và người nghèo là một nỗi bất hạnh rất lớn. 


Cách đây ít lâu, có một gia đình giàu có ở Bombay 
đến thăm tôi. Bà cụ nội trong nhà ấy có một khuynh 
hướng tâm linh mạnh mẽ và đã thỉnh cầu nơi tôi một 
sự ban phước nào đó. Tôi nói với bà: “Tôi không thể 
ban phước cho cụ. Tôi không có khả năng đó.” Và tôi 
bảo bà cụ: “Cụ sinh ra trong một gia đình giàu có, đây 
là điều rất may mắn, và là kết quả những nghiệp lành 
của cụ trong quá khứ. Những người giàu là thành 
phần quan trọng trong xã hội. Những người giàu vận 
dụng các phương pháp của chủ nghĩa tư bản để tích 
lũy lợi nhuận ngày càng nhiều hơn. Giờ đây, những 
người giàu như cụ nên vận dụng các phương pháp của 
chủ nghĩa xã hội để mang đến cho người nghèo sự giáo 
dục và chăm sóc y tế” Chúng ta phải vận dụng các 
phương pháp năng động của chủ nghĩa tư bản để kiếm 
tiền và sau đó hãy phân phát đến những người khác 


44 Rộng mở tâm hồn 





một cách hữu ích và có ý nghĩa hơn. Xét từ quan điểm 
đạo đức cũng như thực tiễn, đây là một phương cách 
tốt đẹp hơn nhiều để mang lại sự thay đổi trong xã hội. 


Ö Ấn Độ hiện vẫn tồn tại một hệ thống phân biệt 
giai cấp; những người thuộc tầng lớp thấp nhất trong 
xã hội thường bị xem như “không được tiếp xúc”.! Cố 
tiến sĩ Bhimrao Ambedkar là một người thuộc tầng lớp 
thấp nhất này. Ông là một luật sư tài ba, Bộ trưởng Tư 
pháp đầu tiên của Ấn Độ và là tác giả của bản Hiến 
pháp Ấn Độ. Trong khoảng thập niên 1950, ông đã trỏ 
thành một Phật tử. Hàng trăm ngàn người khác cũng 
theo gương ông. Mặc dù những người này đã tự mình 
trở thành Phật tử, nhưng rồi họ vẫn phải tiếp tục sống 
trong cảnh nghèo khó. Về mặt kinh tế, họ thật hết sức 
đáng thương. Tôi thường nói với họ: “Bản thân quý vị 
phải có sự nỗ lực, phải bắt tay vào việc với sự tự tin để 
mang đến sự thay đổi. Quý vị không thể đổ lỗi hoàn 


1 Đây là một cổ tục đã có từ xa xưa, phân biệt người trong xã hội 
Ấn Độ thành 4 giai cấp: 1. bà-la-môn (brahmana), gồm những 
người nắm giữ các nghi lễ tín ngưỡng; 2. sát-ly hay sát-đế-|y 
(ksatriya), gồm những người nắm giữ chính quyền, quyển điều 
hành xã hội, ngày xưa là các vua chúa, tướng lãnh... 3. tỳ-xá 
hay tỳ-xá-da (vaiáya), gồm những người thương gia, điền chủ, 
tức tầng lớp nắm giữ kinh tế xã hội, 4. thủ-đà hay thủ-đà-la 
($ũdra), gồm những người nghèo khó, làm thuê hoặc phục dịch 


46 Rộng mở tâm hồn 





toàn cho những người thuộc các giai cấp cao hơn về 


??1 


tình trạng [nghèo khó] của mình. 


Vì vậy, đối với những ai còn nghèo khó, những 
a1 xuất thân từ các hoàn cảnh khó khăn, tôi hết sức 
khuyến khích quý vị nên làm việc chăm chỉ với sự tự 
tin để tận dụng các cơ hội đến với mình. Những người 
giàu có nên quan tâm nhiều hơn đến những người 
nghèo khó, và những người nghèo phải hết sức nỗ lực 
với sự tự tin [để vươn lên]. 

Cách đây vài năm, tôi ghé thăm một gia đình 
da đen nghèo khó ở Soweto, Nam Phi. Tôi muốn trò 
chuyện một cách ngẫu nhiên với họ để hỏi han về hoàn 
cảnh sống, cách mưu sinh cùng những điều đại loại 
như thế. Thế là tôi bắt đầu nói chuyện với một người 
tự giới thiệu mình là thầy giáo. Khi nói chuyện, chúng 
tôi cùng đồng ý với nhau rằng sự phân biệt chủng tộc 
là rất tôi tệ. Tôi nói, hiện nay người da đen ở Nam Phi 


! Khi Ấn Độ chính thức giành được độc lập vào ngày 15 tháng 8 
năm 1947, Bhimrao Ambedkar được Chính phủ mới của Ấn Độ 
mời làm Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên và ông đã chấp nhận. Ngay 
sau đó, vào ngày 29 tháng 8 ông được chỉ định làm Chủ tịch Ủy 
ban soạn thảo Hiến pháp của Quốc hội. Ông giành được sự ủng 
hộ gần như tuyệt đối của những người đồng sự và đã soạn thảo 
bản Hiến pháp mới của Ấn Độ phần lớn dựa trên các quy ước 
sinh hoạt của đoàn thể Tăng-già trong đạo Phật. Điều thú vị ở 
đây là, vào giai đoạn này ông vẫn còn là người theo đạo Hindu 


48 Rộng mở tâm hồn 





đã có được quyền bình đẳng [với người da trắng]. Tôi 
bảo rằng anh ta đã có được nhiều cơ hội mới và phải biết 
tận dụng chúng thông qua sự nỗ lực học tập và làm việc 
chăm chỉ. Tôi cũng bảo anh ta là phải phát triển một sự 
bình đẳng thật sự. Người thầy giáo đáp lại với giọng rất 
nhỏ và hết sức buồn bã. Anh ta tin rằng trí óc người da 
đen châu Phi là thấp kém hơn. Anh ta nói: “Chúng tôi 
không thể sánh bằng người da trắng.” 


Tôi bị sốc và rất buồn [khi nghe như vậy]. Nếu 
một khuynh hướng suy nghĩ theo kiểu đó vẫn còn tổn 
tại thì không có cách nào để làm thay đổi xã hội cả. 
Không thể nào! Và vì vậy tôi đã tranh luận với anh 
ta. Tôi nói: “Những gì bản thân tôi và dân tộc tôi đã 
trải qua cũng không quá khác biệt với các anh. Nếu 
người Tây Tạng chúng tôi có cơ hội, chúng tôi có thể 
phát triển một cộng đồng rất thành công. Chúng tôi 
là những người ty nạn tạm cư Ở Ấn Độ trong suốt bốn 
mươi năm qua và đã trở thành một cộng đồng người ty 
nạn thành công nhất ở đó.” Tôi bảo anh ta: “Chúng ta 
đều bình đẳng! Chúng ta có tiềm năng như nhau! Tất 
cả chúng ta đều là những con người! Sự khác biệt về 
màu da chỉ là nhỏ nhặt. Do sự phân biệt kỳ thị trước 
đây nên [người da đen] các anh đã không có được cơ 
hội, nếu không thì các anh cũng có tiềm năng không 
khác [người da trắng].” 


50 Rộng mở tâm hồn 





Cuối cùng, anh ta rơi lệ và nhỏ nhẹ đáp lời tôi: 
“Bây giờ thì tôi cảm thấy chúng ta đều như nhau. Vì 
chúng ta đều là những con người nên chúng ta đều có 
tiềm năng như nhau.” 

Tôi cảm thấy nỗi buồn trong tôi vơi đi hẳn. Tôi 
thấy mình đã góp được một phần nhỏ bé trong việc 
làm thay đổi cách suy nghĩ của một con người, đã giúp 
anh ta phát triển sự tự tin, vốn là nền tảng của một 
tương lai tươi sáng. 

Sự tự tin là rất quan trọng. Nhưng làm thế nào để 
ta đạt được sự tự tin? Trước hết, ta phải luôn nhớ rằng 
chúng ta bình đẳng với tất cả mọi người và rằng chúng 
ta có cùng những khả năng như nhau. Nếu ta giữ mãi 
tâm trạng bi quan, luôn nghĩ rằng mình không thể 
thành công, thì chúng ta sẽ không thể nào phát triển 
được. Ý tưởng cho rằng ta không thể cạnh tranh với 
người khác chính là bước đầu tiên dẫn đến sự thất bại. 

Vì vậy, phương thức đúng đắn để phát triển chính 
là sự cạnh tranh được thực hiện một cách đúng đắn, 
trung thực, không làm hại người khác và sử dụng các 
quyền hợp pháp của mình.! 

Mặc dù sự tự tin trong cuộc sống là quan trọng, 
nhưng ta cũng phải phân biệt giữa tính chất tiêu cực 
của sự kiêu căng tự phụ với sự tự hào tích cực hay tự 
tin. Đây cũng là một phần trong sự rèn luyện tỉnh 


1 Bản in thiếu 1 câu ở vị trí này. 


52 Rộng mở tâm hồn 





thần. Trong quá trình tu tập của bản thân tôi, mỗi khi 
khởi lên một cảm giác kiêu căng như là: “Ổ, mình có gì 
đó thật đặc biệt hơn người”, tôi sẽ lập tức tự nhủ: “Quả 
thật mình là một con người và là một tăng sĩ Phật 
giáo. Vì vậy, mình có cơ hội rất tốt để tu tập trên con 
đường tâm linh hướng đến Phật quả.” Và sau đó tôi so 
sánh chính mình với một con côn trùng nhỏ bé trước 
mắt tôi và suy nghĩ: “Con vật này rất yếu ớt và không 
có khả năng suy nghĩ về những vấn đề triết học. Nó 
cũng không có khả năng phát triển lòng vị tha. Trong 
khi mình có được cơ hội [tốt đẹp hơn nhiều so với nó] 
nhưng mình lại hành xử theo cách [kiêu căng] ngốc 
nghếch này.” Nếu tôi tự phán xét chính mình theo 
quan điểm này thì [tôi sẽ thấy rằng] con côn trùng kia 
chắc chắn là trung thực và chân thành hơn tôi. 


Thỉnh thoảng, khi tôi gặp một ai đó và cảm thấy 
mình có phần hơn họ, tôi sẽ cố tìm ra một ưu điểm nào 
đó của người ấy. Có thể họ có mái tóc đẹp. Và rồi tôi 
nghĩ, “Giờ đây mình đã cạo sạch tóc trên đầu, vậy xét về 
điểm này thì anh ta hơn mình nhiều!” Chúng ta luôn có 
thể tìm được một ưu điểm nào đó ở một người khác mỗi 
khi thấy rằng ta vượt trội hơn họ. Thói quen tinh thần 
này giúp ta đối trị sự kiêu căng cao ngạo của mình. 


Đôi khi chúng ta rơi vào sự tuyệt vọng, ta nản 
lòng và nghĩ rằng mình không thể làm được điều gì cả. 


54 Rộng mở tâm hồn 





Trong những hoàn cảnh như thế, ta nên nhớ đến cơ 
hội và khả năng đạt đến thành công mà ta luôn sẵn có. 


Khi nhận ra rằng tâm ý ta là chuyển hóa được, 
chúng ta có thể thay đổi những khuynh hướng sống 
của mình bằng cách vận dụng những tiến trình tư duy 
khác nhau. Nếu ta đang hành xử một cách kiêu căng 
cao ngạo, ta có thể vận dụng tiến trình tư duy như tôi 
vừa nói trên. Nếu chúng ta đang đắm chìm trong sự 
tuyệt vọng hay suy sụp, ta nên tận dụng mọi cơ hội để 
cải thiện tình trạng của mình. Điều này rất hữu ích. 


Cảm xúc của con người rất mạnh mẽ và đôi khi 
khống chế hẳn chúng ta. Điều này có thể dẫn đến 
những tai họa. Một thực hành quan trọng khác trong 
việc rèn luyện tinh thần là tự tách mình ra khỏi những 
cảm xúc mạnh mẽ trước khi chúng sinh khởi. Ví dụ, 
khi ta cảm thấy giận dữ hoặc căm ghét, ta có thể nghĩ 
rằng, “À, giờ đây cơn giận đang mang đến cho ta nhiều 
năng lượng hơn, làm cho ta kiên quyết hơn và phản 
ứng nhanh hơn.” Tuy nhiên, khi xét lại thật kỹ, bạn 
sẽ thấy rằng nguồn năng lượng mang đến bởi những 
cảm xúc tiêu cực là hoàn toàn mù quáng. Ta nhận thấy 
rằng, thay vì tạo ra một tiến trình có suy xét thận 
trọng thì chúng lại chỉ mang đến nhiều hậu quả không 
may. Tôi không chắc liệu năng lượng tạo ra bởi những 
cảm xúc tiêu cực có thực sự hữu ích hay không. Thay 


56 Rộng mở tâm hồn 





vì vậy, ta nên phân tích vấn đề thật kỹ lưỡng: sau đó, 
với sự rõ ràng và khách quan, ta xác định là cần phải 
có những biện pháp giải quyết vấn đề. Niềm tin chắc 
chắn vào việc mình có bổn phận, trách nhiệm “phải 
làm một điều gì đó” có thể mang đến cho bạn một cảm 
giác mạnh mẽ về mục đích hướng đến. Tôi tin rằng 
đây mới là nền tảng cho một nguồn năng lượng lành 
mạnh, hữu ích và hiệu quả hơn. 

Nếu có ai đó đối xử bất công với ta, trước tiên ta 
nhất thiết phải phân tích tình huống đó. Nếu ta thấy 
có thể chịu đựng được sự bất công đó, và nếu những 
hệ quả xấu của sự chịu đựng như thế là không quá lớn 
lao, tôi nghĩ tốt nhất là ta nên chấp nhận. Tuy nhiên, 
nếu như sau khi phán đoán với sự sáng suốt và khách 
quan ta đi đến kết luận rằng, việc chấp nhận [sự bất 
công ấy] sẽ mang đến những hậu quả còn tệ hại hơn 
nữa, thì chúng ta buộc phải có những biện pháp đối 
phó thích hợp. Quyết định này cần dựa trên cơ sở nhận 
thức rõ ràng về tình huống và không phải là kết quả 
của sự tức giận. Theo tôi thì sự giận dữ và căm ghét 
thật sự gây tổn hại cho chính ta nhiều hơn là cho kẻ 
đã làm ta nổi giận. 

Giả sử một người hàng xóm không ưa bạn và luôn 
gây ra những rắc rối cho bạn. Nếu bạn không kiểm chế 
được và nuôi lòng căm ghét ông ta thì chính bạn sẽ ăn 


58 Rộng mở tâm hồn 





không ngon, ngủ không yên, rồi bạn buộc phải bắt đầu 
sử dụng đến thuốc an thần, thuốc ngủ. Sau đó, bạn phải 
tiếp tục tăng liều dùng của thuốc, và điều đó làm tổn 
hại cơ thể bạn. Tánh khí của bạn bị ảnh hưởng [xấu 
đi], và kết quả là bạn bè thân quen ngần ngại không 
muốn thăm viếng bạn. Tóc bạn sẽ bạc dần và [da bạn] 
ngày càng nhiều nếp nhăn hơn, và cuối cùng bạn có thể 
sẽ gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Khi ấy, 
người hàng xóm kia sẽ thật sự vui mừng. Không cần 
phải tự tay gây ra bất kỳ tổn hại gì về thể chất cho bạn, 
ông ta vẫn đạt được sự mong muốn của mình! 


Nhưng nếu bất chấp những thành kiến lệch lạc 
của người hàng xóm, bạn vẫn giữ được sự bình thản, 
vui vẻ và an ổn, sức khỏe của bạn sẽ được duy trì tốt, 
bạn tiếp tục sống vui tươi và có thêm nhiều bạn bè 
đến thăm viếng bạn. Cuộc sống của bạn càng thành 
đạt hơn nữa. Điều này sẽ thật sự làm cho người hàng 
xóm kia phải lo lắng. Tôi nghĩ, đó là phương thức khôn 
ngoan để gây hại cho người hàng xóm ấy. Tôi nói điều 
này không phải chuyện đùa. Về việc này, tôi đã có ít 
nhiều kinh nghiệm. Bất chấp một số tình huống rất 
không may, tôi thường vẫn luôn giữ được sự bình thản 
với tâm trí an định. Tôi nghĩ điều này là rất hữu ích. 
Quý vị nhất thiết không được cho rằng khoan dung 
và nhẫn nhục là những dấu hiệu của sự yếu đuối. Tôi 
xem chúng là dấu hiệu của sự mạnh mẽ. 


60 Rộng mở tâm hồn 





Khi đối mặt với một kẻ thù nghịch, một người hay 
nhóm người muốn làm hại ta, ta có thể xem đó là cơ 
hội để phát triển đức nhẫn nhục và khoan dung. Ta 
cần thiết phải có những phẩm tính này, chúng rất hữu 
ích cho ta. Và cơ hội duy nhất để ta phát triển những 
phẩm tính này chính là khi ta bị kẻ thù thách thức. Vì 
thế, xét theo quan điểm này thì kẻ thù nghịch chính là 
thầy ta, là đạo sư của ta. Bất kể động cơ thúc đẩy của 
họ là gì, từ cách nhìn nhận như trên của chúng ta thì 
những kẻ thù nghịch là rất hữu ích, là điều may mắn 
có được của ta. 


Nói chung, những giai đoạn khó khăn trong đời 
sống luôn cho ta cơ hội tốt nhất để đạt được những 
kinh nghiệm hữu ích và phát triển nội lực. Thế hệ trẻ 
ở Hoa Kỳ vốn có được một cuộc sống quá dễ dàng và 
tiện ngh1 nên thường thấy khó khăn ngay cả khi phải 
đối diện với những vấn đề nhỏ nhặt. Họ ngay lập tức 
lớn tiếng phàn nàn. Sẽ vô cùng hữu ích nếu họ biết nhớ 
lại những gian khổ mà người Mỹ và châu Âu thuộc thế 
hệ trước đây đã từng đối mặt, hoặc những khó khăn 
mà cha ông họ đã phải chịu đựng khi đến định cư trên 
mảnh đất này. 

Tôi thấy có một sai lầm trong xã hội hiện đại là 
chúng ta thường có khuynh hướng xa lánh những 
người đã từng phạm tội, chẳng hạn như các tù nhân. 
Kết quả là [ta làm cho] bản thân những người ấy 


62 Rộng mở tâm hồn 





thường mất đi hy vọng. Họ cũng mất cả ý thức trách 
nhiệm và tỉnh thần kỷ luật. Kết quả lại càng bi thảm 
hơn, khổ đau hơn và bất hạnh hơn cho cả họ và ta. 
Theo tôi, điều quan trọng đối với chúng ta là phải làm 
cho những người ấy hiểu được thật rõ ràng rằng: “Các 
bạn cũng là một phần tạo thành xã hội chúng ta, các 
bạn cũng có một tương la1. Tuy nhiên, các bạn phải sửa 
đổi lỗi lầm hoặc những hành vi xấu ác, và đừng bao giờ 
tái phạm nữa. Các bạn phải sống có trách nhiệm như 
những công dân tốt.” 

Tôi cũng rất buôn khi có một số người bị xã hội bỏ 
rơi, chắng hạn như các bệnh nhân AIDS. Khi ta thấy 
trong xã hội có một thành phần nào đó rơi vào tình 
huống đặc biệt khổ đau, thì đó là một cơ hội tốt để ta 
thể hiện sự quan tâm chia sẻ và lòng từ bi. Tuy nhiên, 
tôi thường nói với mọi người rằng: “Lòng từ bi của tôi 
chỉ là những lời sáo rỗng. Đức Mẹ Teresa quá cố mới 
thật sự thể hiện lòng từ bi!” 


Đôi khi chúng ta thật vô tâm với những con người 
đang sống trong bất hạnh. Khi tôi đi xe lửa ở Ấn Độ, 
tôi nhìn thấy nhiều người nghèo và những người hành 
khất ở các sân ga. Tôi thấy người ta không đếm xỉa gì 
đến họ, thậm chí còn bắt nạt họ nữa. Có lúc tôi phải rơi 
nước mắt. Phải làm điều gì đây? Tôi nghĩ tất cả chúng 
ta nên phát triển một thái độ đúng đắn khi gặp những 
tình huống bất hạnh như thế. 


64 Rộng mở tâm hồn 





Tôi cũng thấy rằng nhiều tham luyến quá là không 
tốt. Đôi khi, tôi thấy những người bạn phương Tây xem 
sự tham luyến như là điều gì đó rất quan trọng, như 
thể không có nó thì cuộc sống của họ sẽ trở nên vô vị. 
Tôi nghĩ, ta phải phân biệt rõ giữa sự khao khát tiêu 
cực hay tham luyến với phẩm chất tích cực của tình yêu 
thương vốn luôn mong muốn hạnh phúc đến cho người 
khác. Sự tham luyến là một khuynh hướng thiên lệch. 
Nó làm cho tâm trí trở nên hẹp hòi khiến ta không thể 
thấy được thực chất của tình huống một cách rõ ràng, 
nên cuối cùng sẽ mang đến cho ta những bất ổn không 
đáng có. Tương tự với những cảm xúc tiêu cực như giận 
dữ và căm ghét, sự tham luyến cũng mang tính hủy 
hoại. Ta nên cố gắng duy trì một thái độ điềm tĩnh hơn. 
Điều này không có nghĩa là ta không còn cảm xúc và 
hoàn toàn thờ ơ. [Với sự điềm tĩnh], ta có thể nhận thức 
phân biệt giữa điều tốt và điều xấu, để rồi sẽ nỗ lực từ 
bỏ điều xấu và giữ lấy hoặc phát huy điều tốt. 

Có một pháp tu trong đạo Phật dạy ta quán tưởng 
mang đến niềm vui và tác nhân để tạo ra mọi niềm 
vui cho người khác, nhờ vậy xua tan hết khổ đau của 
họ. Cho đù điểu tất nhiên là ta không thể làm thay đổi 
tình trạng của người khác, nhưng tôi thực sự cảm nhận 
được trong một số trường hợp, thông qua sự quan tâm 
chân thành và lòng thương yêu, thông qua sự chia sẻ 


66 Rộng mở tâm hồn 





của chúng ta trong cảnh ngộ khó khăn của người khác, 
thái độ ấy của ta có thể giúp giảm nhẹ đi sự khổ đau 
của người khác, ít nhất cũng là về mặt tỉnh thần. Tuy 
nhiên, điểm chính của pháp tu này là làm tăng thêm 
nội lực và lòng can đảm của chính ta. 


Tôi đã chọn lọc [và ghi lại dưới đây| những dòng 
[cầu nguyện] mà tôi cảm thấy có thể chấp nhận được 
đối với tín đồ của mọi tôn giáo, hoặc ngay cả với những 
người không có đức tin. Khi đọc những dòng [cầu 
nguyện] này, nếu là người đang thực hành tín ngưỡng 
thì bạn có thể khấn nguyện với đấng thiêng liêng mà 
bạn tôn thờ. Một tín đồ Thiên chúa giáo có thể nghĩ 
đến Chúa Giê-su hay Chúa Trời, một tín đồ Hồi giáo 
có thể khấn nguyện với thánh Allah. Và khi bạn đọc 
những dòng [cầu nguyện] này, hãy phát nguyện nuôi 
dưỡng các giá trị tinh thần của mình. Nếu bạn không 
có tín ngưỡng, bạn có thể suy ngẫm về thực tế cơ bản 
là tất cả chúng sinh đều mong muốn được hạnh phúc 
và khát khao vượt qua khổ đau, không khác gì bạn. 
Nhận ra được điều này rồi, bạn hãy phát nguyện nuôi 
dưỡng một tấm lòng nhân hậu. Điều quan trọng nhất 
là ta phải có một trái tìm nồng nhiệt. Khi chúng ta vẫn 
là một phần của xã hội loài người thì điều rất quan 
trọng là hãy làm một người tử tế và tốt bụng. 

Mong sao người nghèo được giàu có, 

Những ai yếu đuối buồn phiền đều được an vui. 


68 Rộng mở tâm hồn 





Mong sao những ai tuyệt vọng tìm thấy niềm hy 


VỌng mi, 


Cùng hạnh phúc lâu bền và sự thịnh vượng. 
Mong sao những a1 sợ hãi sẽ thôi không còn sợ. 
Và những a1 bị trói buộc sẽ được tự do, 

Mong sao người yếu đuối có được sức mạnh, 

Và mong sao những tâm hồn ấy đến với nhau 


trong tình thân hữu. 


70 


Bản dịch thơ 


Mong sao kẻ nghèo hèn khốn khó, 
Sớm tìm ra phương cách thoát nghèo; 
Những ai yếu đuối muộn phiền, 


Được nguồn sinh lực dồi dào sống vui. 


Mong sao kẻ dứt đường hy vọng, 
Sóớm có nơi nương tựa tỉnh thần, 
Được nguồn hạnh phúc bền lâu, 
Sống trong thịnh vượng, mong cầu gì hơn! 


Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG I: HÁT KHñØ NIÈM HỊNH PHÚC 


“2% hy vọng là độc giả sẽ rút ra được từ tập 
sách nhỏ này một sự hiểu biết căn bản 
về đạo Phật cũng như một số trong những phương pháp 
quan trọng mà các hành giả Phật giáo đã vận dụng để 
nuôi dưỡng lòng từ bi và trí tuệ trong cuộc sống. Các 
phương pháp được đề cập trong những chương sau được 
rút ra từ ba tập thánh điển của đạo Phật: 


1. “Các giai đoạn Thiền định” (bản văn trung bình), 
chứa đựng những điểm tinh yếu của mọi tông phái Phật 
giáo, tác giả là Đại sư Liên Hoa Giới (Kamalashlla), 
một bậc thầy Ấn Độ đã giúp phát triển và làm sáng tỏ 
việc thực hành Phật pháp ở Tây Tạng; 


2. “Ba mươi bảy Pháp hành Bồ Tát đạo” do ngài 
Togmay Sangpo biên soạn; 


3. “Tám bài kệ điều tâm”, của ngài Langri Tangpa. 


Tôi muốn nhấn mạnh ngay từ đầu rằng, không 
nhất thiết phải là Phật tử mới vận dụng được những 
kỹ năng thiền định này. Trong thực tế, những kỹ năng 
này tự nó không đưa đến sự giác ngộ hay một trái tim 
từ bi và rộng mở. Điều đó tùy thuộc vào bạn, tùy thuộc 
vào sự nỗ lực và động cơ bạn sẽ vận dụng vào sự thực 
hành tâm linh của mình. 


⁄2 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHắT KHA0 NIÈM HỊNH PHÚC 





Mục đích của sự thực hành tâm linh là để thỏa 
mãn niềm khát khao hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều 
bình đẳng trong sự mong cầu hạnh phúc và vượt qua 
đau khổ, và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có quyền 
được thỏa mãn khát vọng này. 


Khi nhìn vào những hạnh phúc mà ta tìm cầu 
cũng như những đau khổ mà ta tránh né, thì nổi bật 
nhất chính là những cảm thọ thích thú (lạc thọ) và 
khó chịu (khổ thọ) mà ta có được như là kết quả của 
những kinh nghiệm giác quan đối với mùi vị, âm 
thanh, sự xúc chạm và những hình sắc được tiếp xúc 
quanh ta. Tuy nhiên, còn có một mức độ kinh nghiệm 
khác. Hạnh phúc chân thật phải đạt được ở cả mức 
độ tinh thần nữa. 


Nếu so sánh những mức độ hạnh phúc tỉnh thần 
và thể chất, ta sẽ thấy các trải nghiệm khổ đau và 
vui thích thuộc phạm trù tỉnh thần thật sự mạnh mẽ 
hơn. Chẳng hạn, dù ta có thể đang sống trong một 
môi trường rất thích ý, nhưng nếu tỉnh thần ta buồn 
chán hay có điều gì đó đang làm ta quan tâm sâu sắc, 
thì hầu như ta sẽ không nhận biết gì về môi trường 
xung quanh. Ngược lại, nếu có được hạnh phúc nội 
tâm thì ta sẽ thấy dễ dàng hơn khi đối mặt với những 
thử thách hay nghịch cảnh. Điều này nói lên rằng, 
những kinh nghiệm khổ đau và vui thích của ta ở mức 


⁄4 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHñT KHA0 NIÈM HỊNH PHÚC 





độ tư tưởng và cảm xúc là mạnh mẽ hơn so với ở mức 
độ thể chất. 


Khi phân tích những kinh nghiệm tinh thần, ta 
nhận ra rằng những cảm xúc mạnh mẽ trong ta (như 
sự tham muốn, căm ghét và giận dữ...) có khuynh 
hướng không mang đến cho ta niềm hạnh phúc thật 
sâu xa hay lâu bền. Những tham muốn được thỏa mãn 
có thể cho ta một cảm giác hài lòng tạm bợ; tuy nhiên, 
sự thích thú mà ta trải nghiệm khi có được chiếc xe 
hơi mới hay ngôi nhà mới chẳng hạn, thường rất ngắn 
ngủi. Khi ta buông thả những tham muốn, chúng có 
khuynh hướng gia tăng cường độ và nhân thêm số 
lượng. Ta trở nên đòi hỏi nhiều hơn và ít hài lòng hơn, 
và càng khó khăn hơn trong việc thỏa mãn những nhu 
cầu của mình. Theo cách nhìn của đạo Phật, sự căm 
ghét, sân hận và tham ái là những cảm xúc phiền não, 
với ý nghĩa đơn giản là chúng có khuynh hướng làm 
cho ta phiền muộn. Sự phiền muộn khởi sinh từ những 
bất an tỉnh thần theo sau sự hiện hành của những 
cảm xúc phiền não này. Một trạng thái bất an tỉnh 
thần kéo dài thậm chí có thể gây hại đến sức khỏe của 
chúng ta. 


Những cảm xúc phiền não này từ đâu sinh ra? 
Theo quan điểm của đạo Phật, chúng có nguồn gốc từ 
những tập khí được nuôi dưỡng trong quá khứ. Trước 


⁄6 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHắT KHA0 NIÈM HỊNH PHÚC 





khi hiện hữu cùng ta trong kiếp sống này, những cảm 
xúc phiền não được cho là đã bám theo ta từ những 
kiếp sống quá khứ, khi ta từng trải nghiệm và buông 
thả bản thân trong những cảm xúc tương tự. Nếu ta 
tiếp tục dung dưỡng, chúng sẽ trở nên lớn mạnh hơn 
nữa và ngày càng chi phối ta nhiều hơn. Vì thế, sự tu 
tập tâm linh là tiến trình điều phục những cảm xúc 
phiền não và làm giảm nhẹ cường độ của chúng. Để 
đạt được hạnh phúc rốt ráo, những cảm xúc phiền não 
nhất thiết phải được loại bỏ hoàn toàn. 


Trong ta cũng sẵn có hàng loạt những khuôn mẫu 
ứng xử tinh thần được nuôi dưỡng một cách có ý thức, 
thiết lập trên cơ sở lý lẽ hoặc như là kết quả của môi 
trường văn hóa. Luân lý, luật pháp và tín ngưỡng tôn 
giáo đều là những ví dụ cho thấy cung cách ứng xử 
của chúng ta có thể được định hướng như thế nào bởi 
những sự giới hạn từ bên ngoài. Ban sơ, những cảm 
xúc tích cực có được từ việc nuôi duỡng các phẩm chất 
tự nhiên tốt đẹp hơn của chúng ta có thể là yếu ót, 
nhưng ta có thể làm cho chúng mạnh mẽ hơn lên thông 
qua việc không ngừng tu tập, nhờ đó giúp cho sự trải 
nghiệm hạnh phúc và mãn nguyện nội tâm của ta trở 
nên mạnh mẽ hơn so với một cuộc sống buông thả theo 
các cảm xúc hoàn toàn được thôi thúc [bởi ngoại cảnh]. 


78 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHñT KHñ0 NIÈM HỊNH PHÚC 





GIỚI HẠNH VÀ SỰ HIỂU BIẾT VỀ BẢN CHẤT 
SỰ VẬT 


Khi khảo sát sâu hơn và nhiều hơn những tư tưởng, 
cảm xúc [sinh khởi] do sự thôi thúc [từ ngoại cảnh], ta 
thấy rằng ngoài việc làm cho ta bất an, chúng còn có 
khuynh hướng tạo ra “những phóng tưởng tinh thần”. 
Điều này có ý nghĩa chính xác là gì? Các phóng tưởng 
tạo ra sự tương tác xúc cảm mạnh mẽ giữa bản thân 
chúng ta và các đối tượng bên ngoài: những người hay 
vật mà ta tham muốn. Chẳng hạn, khi ta bị cuốn hút 
bởi một điều gì, ta thường có khuynh hướng khuếch 
đại phẩm chất, xem đó như là hoàn toàn tốt đẹp hay 
hoàn toàn đáng mong muốn, và trong ta tràn ngập 
một sự khao khát phải có được đối tượng đó. Chẳng 
hạn, một phóng tưởng khuếch đại có thể làm ta có cảm 
giác rằng cái máy vi tính mới hơn, hiện đại hơn sẽ có 
thể đáp ứng tất cả các nhu cầu và giải quyết được mọi 
vấn đề bất ổn của ta. 


Tương tự, nếu ta thấy điều gì đó không hài lòng, 
ta thường có khuynh hướng bóp méo các phẩm chất 
của nó theo hướng khác đi. Một khi ta khởi tâm hướng 
đến một máy vi tính mới, cái máy cũ vốn đã phục vụ ta 
rất tốt trong nhiều năm bỗng nhiên bắt đầu có những 
phẩm chất đáng chê bai và rồi ngày càng tỏ ra nhiều 


80 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHñT KHA0 NIÈM HẠNH PHÚC 





khiếm khuyết hơn. Tương quan cảm nhận của ta với 
chiếc máy vi tính cũ ngày càng xấu hơn bởi những 
phóng tưởng này. Và rồi điều này cũng đúng cả với [đối 
tượng là] con người cũng như các vật sở hữu. Một ông 
chủ rắc rối hay người cộng sự khó tính được xem như 
sẵn có bản chất xấu. Ta cũng đưa ra những xét đoán 
thẩm mỹ theo cách như thế với các đối tượng không 
hợp sở thích của ta, cho dù chúng được chấp nhận một 
cách hoàn hảo đối với những người khác. 

Khi suy ngẫm về cách thức chúng ta hình thành 
những xét đoán của mình về người khác cũng như về 
các đối tượng vật thể, tình huống, dù là theo hướng 
tiêu cực hay tích cực, ta có thể bắt đầu nhận hiểu được 
rằng, những cảm xúc và ý tưởng càng hợp lý thì càng 
phải dựa trên nền tảng thực tế. Sở dĩ như vậy là vì 
tiến trình suy nghĩ càng hợp lý thì càng ít có khả năng 
chịu ảnh hưởng bởi các phóng tưởng. Một trạng thái 
tỉnh thần hợp lý như vậy sẽ phản ánh xác thực hơn về 
cách thức mà sự vật thật sự hiện hữu, hay thực chất 
của tình huống. Vì thế tôi tin rằng, việc nuôi dưỡng 
một nhận thức chính xác về cách thức hiện hữu thực 
sự của sự vật là thiết yếu để đạt đến hạnh phúc. 


Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem điều này có thể 
được vận dụng vào sự rèn luyện tinh thần của ta như 
thế nào. Chẳng hạn, khi ta nỗ lực phát triển phạm 


82 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHñT KHA0 NIÈM HẠNH PHÚC 





trù đạo đức, thì trước hết ta phải hiểu được giá trị của 
việc khép mình vào khuôn khổ ứng xử đạo đức. Đối 
với người Phật tử, cung cách ứng xử đạo đức có nghĩa 
là tránh không làm mười điều bất thiện. Có ba loại 
hành vi bất thiện: hành vi được thực hiện bởi thân 
(hành động), hành vi được thực hiện bởi khẩu đời nói), 
và những tư tưởng bất thiện của ý. Ta phải kiểm chế 
không thực hiện ba hành vi bất thiện của thân là: giết 
hại, trộm cắp và tà dâm (quan hệ tình dục bất chính); 
bốn hành vi bất thiện của khẩu là: nói dối, nói lời gây 
cha rẽ, nói lời gây tổn hại và nói lời vô nghĩa; ba hành 
vi bất thiện của ý là: tham lam, ác độc và tà kiến. 

Ta có thể hiểu được rằng việc phát triển những 
giới hạnh như trên chỉ có thể thực hiện được khi ta đã 
nhận biết được hậu quả của những hành vi bất thiện 
này. Chẳng hạn như, nói lời vô nghĩa thì có gì sai trái? 
Nếu ta buông thả trong việc nói lời vô nghĩa thì sẽ có 
những hậu quả gì? Trước hết ta phải suy ngẫm lại về 
cách thức mà việc ngồi lê đôi mách hướng ta đến việc 
nói xấu người khác, lãng phí nhiều thời gian và khiến 
ta không hoàn thành trách vụ. Tiếp đến, ta xem xét 
đến thái độ của mình đối với những người hay ngồi lê 
đôi mách, ta thật sự không tin tưởng vào họ như thế 
nào, và sẽ không thấy tin cậy để xin họ lời khuyên hay 
đặt niềm tin để nói gì với họ. Có lẽ bạn còn có thể nghĩ 


84 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHñT KHA0 NIÈM HỊNH PHÚC 





đến những khía cạnh không tốt khác nữa của việc nói 
lời vô nghĩa. Sự suy ngẫm như thế giúp ta tự kiềm chế 
mỗi khi sắp nói ra những lời vô nghĩa. Tôi tin rằng, 
chính những thực hành quán chiếu tưởng chừng như 
sơ đẳng nhất này là phương pháp hiệu quả nhất để 
mang lại những thay đổi cơ bản cần thiết cho việc tìm 
cầu hạnh phúc của chúng ta. 


QUY Y TAM BẢO 


Ngay từ bước đầu đến với đạo Phật, mối quan hệ 
giữa sự nhận hiểu về cách thức hiện hữu thực sự của 
sự vật với thái độ tinh thần của chúng ta là rất quan 
trọng. Chính qua mối quan hệ này mà ta xác lập rằng 
mình là người tin theo đức Phật. Một người Phật tử 
được định nghĩa là người đi tìm sự nương tựa tuyệt đối 
nơi đức Phật, nơi giáo lý của Ngài, được gọi là Pháp, và 
nơi Tăng đoàn, tức là cộng đồng tâm linh tu tập theo 
giáo pháp ấy. Những sự nương tựa này được gọi là Quy 
y Tam bảo. 

Để có thể phát khởi tâm nguyện nương tựa hoàn 
toàn nơi Tam bảo, trước hết ta phải thừa nhận sự 
không hài lòng với thực trạng bất toàn hiện tại trong 
đời sống, và ta nhất thiết phải nhận ra bản chất khổ 
đau của đời sống. Dựa trên một nhận thức sâu sắc, 


86 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHắT KHA0 NIÈM HỊNH PHÚC 





chân thật như thế, ta sẽ tự nhiên mong muốn thay đổi 
thực trạng và chấm dứt khổ đau của mình. Và rồi ta có 
sự thôi thúc phải đi tìm một phương cách để đạt được 
điều đó. Khi tìm được một phương pháp như thế, ta 
sẽ xem đó như là một chỗ nương tựa hoặc nơi chở che, 
trú ẩn để thoát khỏi sự khổ đau mà ta mong muốn dứt 
bỏ. Phật, Pháp và Tăng được xem là đã ban cho ta một 
nơi trú ẩn như thế và do đó có thể là nơi nương tựa để 
ta tránh khỏi mọi khổ đau. Chính trong tỉnh thần này 
mà người Phật tử quay về nương theo nơi Tam bảo. 


Trước khi tìm nơi nương tựa để thoát khỏi khổ đau, 
ta nhất thiết phải nhận thức sâu sắc hơn về bản chất 
của đau khổ và những nguyên nhân của nó. Điều này 
làm tăng thêm mong muốn tìm kiếm một sự bảo vệ 
cho ta trước mọi khổ đau. Một tiến trình tỉnh thần như 
thế, kết hợp giữa nghiên cứu và suy ngẫm, nhất thiết 
cũng phải được vận dụng để phát triển nhận thức của 
ta về những phẩm tính của đức Phật. Điều này giúp ta 
hiểu được giá trị của phương pháp mà Ngài đã sử dụng 
để thành tựu những phẩm tính này: tức là giáo lý của 
Ngài, hay Giáo pháp. Từ đó ta sẽ nảy sinh sự tôn kính 
đối với Tăng đoàn, những hành giả tâm linh dành trọn 
đời mình để thực hành Giáo pháp. Sự suy ngẫm như 
thế giúp ta củng cố hơn nữa ý thức tôn kính đối với sự 
quy y, cũng như quyết tâm thực hành tu tập hằng ngày. 


88 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHắT KHA0 NIÈM HỊNH PHÚC 





Là Phật tử, khi ta quy y Giáo pháp, ngôi thứ hai 
trong Tam bảo, ta thật sự nương theo triển vọng rốt 
ráo sẽ giải thoát khỏi mọi khổ đau cũng như tiến trình 
hay phương thức để đạt đến trạng thái giải thoát đó. 
Con đường tu tập, hay tiến trình vận dụng giáo lý 
thông qua sự tu tập tâm linh tỉnh thức, được gọi là 
Pháp. Trạng thái giải thoát khỏi mọi khổ đau cũng có 
thể được gọi là Pháp, vì đó là kết quả của việc áp dụng 
CHáo pháp. 

Khi ta phát triển sự hiểu biết và niềm tin vào 
Chánh pháp, ta càng tăng thêm sự trân quý đối với 
Tăng-già, những người từng đạt được trạng thái giải 
thoát khỏi khổ đau, trong quá khứ cũng như hiện tại. 
Khi đó ta sẽ có thể hình dung được khả năng thật có 
của một con người đạt đến sự giải thoát hoàn toàn 
khỏi mọi khía cạnh xấu ác của tâm thức: một vị Phật. 
Và khi nhận thức về bản chất khổ đau của đời sống 
phát triển, thì ta càng trân quý hơn nữa đối với Phật, 
Pháp và Tăng-già, Ba ngôi báu mà ta quay về nương 
tựa. Điều này củng cố hơn nữa tâm nguyện của ta đặt 
trọn niềm tin vào sự che chở, hộ trì của Tam bảo. 

Khi mới bước chân vào con đường tu tập Phật 
pháp, ta có thể nhận hiểu về sự cần thiết phải nương 
tựa nơi Tam Bảo hoàn toàn bằng lý trí. Điều này đặc 
biệt xảy ra với những a1 không được lớn lên trong một 


90 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHắT KHA0 NIÈM HỊNH PHÚC 





môi trường tín ngưỡng. Vì Tam bảo luôn có những khái 
niệm tương đương trong các truyền thống tôn giáo 
khác, nên [so với những người không có tín ngưỡng 
thì] những ai được lớn lên trong những môi trường tín 
ngưỡng như thế thường dễ dàng hơn trong việc thừa 
nhận giá trị của Tam bảo. 


VƯỢT THOÁT LUÂN HỘI 


Cuối cùng, một khi ta nhận ra được thực trạng khổ 
đau của mình, một thực trạng khổ đau bao trùm khắp 
thảy, do chính những cảm xúc phiền não như tham 
luyến và sân hận đã gây ra cho ta. Khi ấy, ta sẽ phát 
triển một cảm giác chán nản và ghê sợ thực trạng khổ 
đau trước mắt. Và rồi chính điều này lại nuôi dưỡng 
lòng khao khát tự mình giải thoát khỏi trạng thái tâm 
thức hiện tại, những vòng xoay bất tận của những khổ 
đau và bất toại nguyện. Khi sự quan tâm của ta hướng 
về người khác với mong muốn giúp họ thoát khỏi khổ 
đau - đó chính là lòng bi mẫn.' Tuy nhiên, chỉ khi nào 
ta thừa nhận thực trạng khổ đau của chính mình và 
phát triển tâm nguyện tự mình giải thoát khỏi mọi 
khổ đau, thì mong muốn cứu giúp người khác thoát 


! Kinh văn Hán tạng định nghĩa lòng từ bi là: “Từ năng dữ lạc, 
bi năng bạt khổ.” (Lòng từ thường mang đến niềm vui [cho người 


92 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHắT KHA0 NIÈM HỊNH PHÚC 





khỏi đau khổ mới thực sự là có ý nghĩa. Chúng ta cần 
phải phát khởi thệ nguyện tự mình giải thoát khỏi 
vũng lầy luân hồi sinh tử này rồi sau đó mới có thể 
khởi lên lòng bi mẫn chân thật. 

Để có thể khởi tâm chán lìa luân hồi, trước hết, 
ta nhất thiết phải nhận ra rằng tất cả chúng ta đều 
không tránh khỏi cái chết. Ta sinh ra cùng với mầm 
mống sẽ dẫn đến cái chết của chính mình. Ngay từ lúc 
sinh ra, ta đã bắt đầu tiến dần đến với cái chết không 
tránh khỏi này. Ta cũng nhất thiết phải suy ngẫm về 
việc ta không thể biết trước mình sẽ chết vào thời điểm 
nào. Cái chết không đợi cho ta sắp xếp ổn thỏa cuộc 
đời mình. Nó đến bất chợt không hề báo trước. Vào 
lúc ta chết đi, bạn bè, gia đình, những vật sở hữu quí 
giá mà ta đã tỉ mỉ tích cóp trong suốt cả cuộc đời, đều 
trở thành vô giá trị. Ngay cả thân thể quí báu, cái 
phương tiện để ta có được đời sống này, cũng trở thành 
vô dụng. Những suy ngẫm như vậy giúp ta giảm bớt 
các mối bận tâm lo lắng trong cuộc sống hiện tại. Điều 
này cũng bắt đầu tạo ra nền tảng giúp ta khởi sinh 
một trí tuệ bi mẫn nhận hiểu được việc người khác 
thấy khó khăn như thế nào trong sự buông bỏ những 
mối lo toan do chấp ngã. 


Tuy nhiên, điều cốt yếu là ta phải nhận ra được 
giá trị lớn lao của việc được sinh làm người, với cơ hội 


94 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHñT KHA0 NIÈM HỊNH PHÚC 





và tiềm năng mà cuộc sống ngắn ngủi này mang lại 
cho ta. Chỉ khi được làm người, chúng ta mới có được 
khả năng thực hiện những thay đổi trong đời sống 
của mình. Thú vật có thể được dạy cho những trò diễn 
phức tạp và có những đóng góp không thể phủ nhận 
cho xã hội. Nhưng năng lực tỉnh thần hạn chế không 
cho phép chúng bước vào phạm trù đạo đức một cách 
có ý thức để trải nghiệm sự thay đổi tinh thần thật sự 
trong đời sống. Những suy nghĩ như vậy sẽ thôi thúc 
ta phải làm sao cho kiếp người của mình trở nên có 
mục đích và ý nghĩa. 


THIỆN TRI THỨC VÀ SỰ DẪN DẮT TÂM LINH 


Ngoài việc tu tập thiền định thì một cuộc sống có 
trách nhiệm cũng là điều quan trọng. Ta phải tránh xa 
ảnh hưởng của những người bạn xấu, những kẻ vô đạo 
đức có thể dẫn ta đi lầm đường lạc lối. 

Đánh giá người khác không phải lúc nào cũng dễ 
dàng, nhưng ta có thể thấy được những lối sống nhất 
định nào đó sẽ đưa ta vào con đường thiếu chân chính. 
Một người tử tế và hiền hậu có thể dễ dàng chịu ảnh 
hưởng của những bạn bè không đáng tin cậy để rồi 
đi theo con đường thiếu đạo đức. Ta phải thận trọng 
tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực như thế và phải 


96 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHắT KHA0 NIÈM HỊNH PHÚC 





vun đắp những tình bạn chân thành, với những người 
bạn có thể giúp cho kiếp người của ta trở nên có ý 
nghĩa và mục đích về mặt tâm linh. 


Trong các mối quan hệ thì vị thầy tâm linh của ta 
là cực kỳ quan trọng. Điều cốt yếu là vị thầy mà ta theo 
học phải có đủ phẩm tính. Thông thường thì ta luôn 
tìm cầu một người thầy có đủ khả năng để dạy cho ta 
về một bộ môn nào đó mà ta muốn học. Một người cho 
dù có thể là thầy dạy vật lý rất giỏi, nhưng lại không 
đủ phẩm chất cần thiết để dạy ta triết học. Một vị 
thầy tâm linh nhất thiết phải có đủ các phẩm chất để 
truyền dạy những gì ta cầu học. Danh tiếng, sự giàu 
có và quyền lực không phải là những phẩm chất của 
một vị thầy tâm linh! Ta phải chắc chắn rằng vị thầy 
của ta có kiến thức tâm linh, kiến thức về giáo lý mà 
vị ấy truyền dạy cũng như kiến thức trải nghiệm thực 
chứng từ sự tu tập và nếp sống của ngài. 


Tôi muốn nhấn mạnh, chính chúng ta phải có 
trách nhiệm chọn lựa để chắc chắn rằng vị thầy mà 
ta theo học phải thật sự có phẩm chất thích hợp. Ta 
không thể dựa vào những lời nói của người khác hoặc 
vào những gì ai đó có thể nói về chính bản thân họ. 
Để tìm hiểu một cách đúng đắn về những phẩm chất 
nơi một vị thầy tương lai, ta phải có một số kiến thức 
về các giáo lý trọng tâm của đạo Phật và phải biết 


98 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1: KHñT KHA0 NIÈM HỊNH PHÚC 





được những phẩm chất nào là cần thiết để vị ấy có 
thể làm thầy ta. Ta nên lắng nghe một cách khách 
quan những lời dạy của vị ấy và quan sát cung cách 
ứng xử của vị ấy qua một thời gian. Thông qua những 
phương thức đó, ta sẽ có thể xác định được một vị 
thầy có đủ phẩm chất để dẫn dắt ta trên con đường 
tu tập tâm linh hay không. 


Có người nói rằng, ta nên sẵn lòng dành ra một 
thời gian thẩm xét có thể lâu đến 12 năm để chắc chắn 
rằng vị thầy ta chọn là có đủ phẩm chất. Tôi không 
nghĩ điều này là hoang phí thời gian. Ngược lại, khi 
ta càng nhận thấy một cách rõ ràng hơn những phẩm 
chất của một vị thầy, thì vị thầy ấy lại càng có giá trị 
nhiều hơn đối với ta. Nếu ta vội vàng và dấn thân đi 
theo một vị thầy không có phẩm chất, kết quả thường 
sẽ rất nguy hại. Vì vậy, hãy dành thời gian để thẩm 
xét trước những vị thầy mà bạn muốn theo học, cho dù 
đó là những người theo Phật giáo hay thuộc một tín 
ngưỡng nào khác. 


100 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG II: THIÊN TẬP - BƯỚ( KHI DẦU 


{2 chương này, chúng ta tìm hiểu 
những kỹ năng để chuyển đổi tâm thức từ 
những cung cách suy nghĩ theo thói quen sang những 
cung cách suy nghĩ đạo đức hơn. Có hai phương pháp 
thiền tập được sử dụng trong sự tu tập của chúng ta. 
Phương pháp thứ nhất là thiển quán, phương tiện để 
giúp ta tự mình trở nên quen thuộc dần với những tư 
tưởng và khuynh hướng tỉnh thần mới. Phương pháp 
thứ hai là thiền chỉ, tập trung tâm ý vào một đối tượng 
đã chọn. 


Mặc dù tất cả chúng ta đều tự nhiên khao khát 
hạnh phúc và mong muốn vượt qua đau khổ, nhưng 
ta vẫn phải tiếp tục trải qua khổ đau. Tại sao vậy? 
Đạo Phật dạy rằng, chúng ta thật sự góp phần vào 
những nguyên nhân và điều kiện gây ra những khổ 
đau cho chính mình, và thường không sẵn lòng thực 
hiện những hành vi có thể dẫn đến hạnh phúc lâu dài 
hơn. Sao lại có thể như thế? Vì trong cuộc sống thường 
ngày, ta buông thả mình theo sự sai xử của những suy 
tưởng và cảm xúc mạnh mẽ [vốn không tốt đẹp], và rồi 
điều này lại khơi dậy những trạng thái tâm thức xấu 
ác. Chính do cái chu kỳ luẩn quần này mà ta không chỉ 
duy trì mãi mãi những khổ đau của bản thân, mà còn 


102 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHửI DẦU 





cả những khổ đau của người khác nữa. Ta phải quyết 
tâm định hướng đời mình và đảo ngược các khuynh 
hướng này, thay thế chúng bằng các thói quen mới. 
Như một cành mới ghép lên thân cây già cỗi, cuối dùng 
sẽ hấp thu sự sống từ thân cây ấy và tạo thành một sự 
sống mới, ta phải nuôi dưỡng các khuynh hướng mới 
bằng cách phát triển một cách có ý thức những thực 
hành đạo đức. Đây là ý nghĩa chân chính và cũng là 
đối tượng của việc thực hành thiền. 


Suy ngẫm về bản chất khổ đau của đời sống và 
xem xét các phương pháp để chấm dứt khổ đau là một 
hình thức của thiền. Quyển sách này là một hình thức 
của thiển. Tiến trình làm chuyển hóa khuynh hướng 
thiên về bản năng trong cuộc sống, tức là trạng thái 
tâm thức chỉ hướng đến thỏa mãn những khao khát 
và tránh né những gì khó chịu, chính là ý nghĩa được 
dùng của danh từ thiền. Chúng ta có khuynh hướng 
bị khống chế bởi tâm thức mình và đi theo con đường 
vị kỷ của nó. Thiền là tiến trình giúp ta đạt được sự 
kiểm soát tâm thức và hướng tâm theo một chiều 
hướng đức hạnh hơn. Thiển có thể được xem như một 
kỹ năng giúp ta làm suy yếu sức mạnh của các thói 
quen suy nghĩ cũ và phát triển những thói quen mới. 
Nhờ đó chúng ta tự bảo vệ mình không rơi vào những 
suy tưởng, lời nói hay việc làm dẫn đến đau khổ. Pháp 


104 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHửI DẦU 





thiền như thế được sử dụng rất nhiều trong sự tu tập 
tâm linh của chúng ta. 


Kỹ năng này tự nó không thuộc về Phật giáo. Như 
các nhạc sĩ rèn luyện đôi tay, các vận động viên rèn 
luyện phản xạ và kỹ thuật, các nhà ngôn ngữ rèn luyện 
đôi tai, các học giả rèn luyện sự nhận thức, chúng ta 
điều khiển trí óc và tâm hồn mình cũng giống như thế. 


Thế nên, việc tự mình làm quen dần với các khía 
cạnh khác nhau của sự tu tập tâm linh là một hình 
thức của thiền. Nếu chỉ đọc để biết qua về chúng một 
lần thôi thì sẽ chẳng được lợi ích gì nhiều. Nếu bạn 
quan tâm thì việc suy ngẫm về các chủ đề đã đề cập sẽ 
rất hữu ích, như chúng ta đã suy ngẫm trong chương 
trước về hành vi bất thiện là nói lời vô nghĩa, và sau 
đó nghiên cứu sâu hơn về các chủ đề ấy để mở rộng sự 
hiểu biết của bạn. Càng khám phá nhiều hơn về một 
vấn đề và biến nó thành đối tượng thẩm sát tinh thần, 
thì bạn càng hiểu được vấn đề ấy một cách sâu sắc 
hơn. Điều này giúp bạn có thể thẩm định được chân 
giá trị của vấn đề đó. Nếu thông qua phân tích bạn 
chứng minh được điều gì đó là không đúng thật, hãy 
gạt nó sang một bên. Tuy nhiên, nếu bạn tự mình xác 
lập được một điều gì đó là đúng thật, thì niềm tin của 
bạn vào sự đúng thật ấy sẽ có sự kiên định mạnh mẽ. 
Toàn bộ tiến trình nghiên cứu và khảo sát này nên 
được xem như một hình thức của thiền. 


106 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHửI DẦU 





Chính đức Phật từng dạy rằng: “Này các tỳ-kheo 
và những người có trí, đừng chấp nhận những lời ta 
nói chỉ vì lòng tôn kính. Hãy phân tích phản biện và 
chỉ chấp nhận những lời ấy dựa trên sự hiểu biết của 
chính mình.” Tuyên bố nổi bật này có nhiều hàm ý. 
Điều rõ ràng là đức Phật dạy ta khi ta đọc một bản 
văn không nên chỉ dựa hoàn toàn vào danh tiếng của 
tác giả, mà tốt hơn là phải dựa vào nội dung bản văn. 
Và khi nắm bắt nội dung, ta nên dựa vào chủ đề và ý 
nghĩa của nó hơn là phong cách văn chương. Khi xem 
xét về chủ để, ta nên dựa vào sự hiểu biết thực nghiệm 
của mình hơn là dựa vào sự nhận hiểu theo lý trí. 


Nói một cách khác, cuối cùng ta phải phát triển 
được nhiều hơn là chỉ thuần túy những kiến thức học 
thuật về Giáo pháp. Ta phải gieo cấy được các chân lý 
trong Phật pháp vào sâu thắm trong sự hiện hữu của 
chính ta, sao cho các chân lý đó được phản ánh ngay 
trong đời sống. Lòng bi mẫn sẽ chẳng có giá trị gì nếu 
chỉ duy trì trong ý tưởng. Nó phải được biến thành 
thái độ hướng đến người khác, phản ánh trong mọi suy 
nghĩ và hành động của ta. Và chỉ đơn thuần khái niệm 
về khiêm tốn sẽ không làm giảm bớt tính kiêu căng, 
khái niệm đó nhất thiết phải được biến thành cách 
sống thật sự của ta. 


108 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHửI DẦU 





TRỞ NÊN QUEN THUỘC VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CHỌN 


Trong tiếng Tây Tạng, danh từ thiền được dịch 
là gom, có nghĩa là “làm cho quen thuộc”. Khi ta vận 
dụng thiền trong sự tu tập, đó chính là ta tự làm cho 
mình quen thuộc với một đối tượng đã chọn trước. Đối 
tượng này không nhất thiết phải là một vật thể như là 
hình tượng Phật hay chúa Giê-su trên thánh giá. “Đối 
tượng được chọn” có thể là một phẩm chất tinh thần, 
chẳng hạn như đức nhẫn nhục, mà ta đang nỗ lực nuôi 
dưỡng trong lòng mình bằng phương tiện thiền quán. 
Đối tượng ấy cũng có thể là sự luân lưu nhịp nhàng 
của hơi thở, mà ta tập trung vào để làm tĩnh lặng tâm 
thức đang xao động. Và đó cũng có thể chỉ đơn thuần 
là sự sáng suốt và nhận biết - hay tâm thức mà ta 
đang cố nhận hiểu về bản chất. Tất cả những kỹ năng 
này sẽ được miêu tả sâu sắc ở những trang sau. Thông 
qua phương tiện là những kỹ năng đó, kiến thức của 
ta về đối tượng được chọn sẽ phát triển. 


Lấy ví dụ như khi tìm hiểu kỹ về các loại xe hơi để 
chọn mua, ta đọc qua những thông tin về các ưu điểm 
và nhược điểm của các hiệu xe khác nhau và phát triển 
một sự nhận biết về những tính chất của một hiệu xe 
cụ thể được chọn. Qua việc suy ngẫm về những tính 
chất này, ta càng đánh giá cao hơn về chiếc xe đó, và 


110 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHửI DẦU 





niềm khao khát được sở hữu nó cũng tăng theo. Ta có 
thể nuôi dưỡng các đức tính như nhẫn nhục và khoan 
dung theo cách thức rất giống như thế. Ta làm điều 
này bằng cách quán chiếu về những phẩm chất cấu 
thành đức nhẫn nhục, về sự thanh thản trong tâm 
hồn nhờ thực hành nhẫn nhục, về môi trường hòa hợp 
được tạo ra, và sự tôn trọng mà người khác dành cho 
ta nhờ có đức nhẫn nhục. Ta cũng nỗ lực để nhận ra 
những mặt xấu khi không có đức nhẫn nhục, như sự 
sân hận và không hài lòng mà ta phải gánh chịu, sự 
e sợ và lòng căm thù nghịch mà nó tạo ra ở những 
người quanh ta. Bằng sự chuyên cần duy trì những 
suy tưởng quán chiếu như thế, đức nhẫn nhục trong 
ta sẽ tự nhiên phát triển dần, mạnh mẽ hơn qua từng 
ngày, từng tháng, từng năm. Sự điều phục tâm ý là 
một tiến trình lâu dài. Nhưng một khi tâm nhẫn nhục 
được thuần thục thì niềm vui mà nó mang lại sẽ lâu 
bền hơn so với [khi ta có được] bất kỳ chiếc xe hơi nào. 


Trong đời sống hằng ngày, thật ra ta rất thường 
đi vào trạng thái suy ngẫm quán chiếu giống như vậy. 
Chúng ta đặc biệt tài ba trong việc phát triển sự quen 
thuộc với những khuynh hướng bất thiện! Khi bực tức 
với một ai đó, ta có thể suy ngẫm về những khiếm 
khuyết của người ấy và nảy sinh một sự quy lỗi ngày 
càng mạnh mẽ hơn đối với cái bản chất chưa hẳn thật 


112 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHửI DẦU 





có của họ. Tâm ý ta duy trì sự chú tâm vào “đối tượng” 
của sự suy ngẫm như thế, và vì thế sự khinh miệt của 
ta đối với người ấy càng tăng thêm. Ta cũng suy ngẫm 
và phát triển sự quen thuộc với các chủ đề được chọn 
khi ta chú tâm vào một sự vật hay người ta yêu thích. 
Hầu như ta không cần đến sự thúc đẩy nào để duy trì 
sự chú tâm đó. Khi ta nuôi dưỡng thiện tâm, sự chú 
tâm trở nên khó khăn hơn nhiều. Đây là một biểu hiện 
chắc chắn cho thấy sự lấn áp mạnh mẽ biết bao của 
những cảm xúc luyến ái và tham muốn! 


Có nhiều hình thức của thiền. Một số hình thức 
không đòi hỏi bối cảnh theo ngh thức hoặc một tư thế 
đặc biệt của cơ thể. Bạn có thể thiển trong khi đang 
lái xe hoặc đi bộ, trong khi ngồi trên xe buýt hoặc xe 
lửa, và thậm chí trong khi đang tắm. Nếu bạn muốn 
dành ra một thời gian cụ thể cho việc thực hành tâm 
linh chuyên chú hơn, thì một thời thiền chính thức vào 
mỗi buổi sáng sớm là rất có lợi, vì đó là lúc tỉnh thần 
tỉnh táo và sáng suốt nhất. Việc ngồi thiền trong một 
môi trường yên tĩnh và giữ lưng thật thẳng sẽ rất có 
lợi, vì điều này giúp bạn duy trì sự tập trung tâm ý. 
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng, bất cứ 
nơi đâu và bất kỳ khi nào có thể được, bạn nhất thiết 
phải nuôi dưỡng những thói quen tinh thần đạo đức. 
Bạn không thể chỉ giới hạn việc thực hành thiển trong 
những buổi ngồi thiền chính thức. 


114 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHửI DẦU 





PHÁP THIỀN QUÁN CHIẾU (THIÊN QUÁN) 


Như tôi đã nói, có hai phương pháp thiền được sử 
dụng trong việc suy ngẫm và tiếp nhận các chủ đề tôi 
trình bày trong sách này. Trước hết là pháp thiền quán 
chiếu (thiền quán). Với pháp thiền này, sự quen thuộc 
với một đối tượng đã chọn được phát triển qua tiến 
trình lý luận phân tích - đối tượng đó có thể là chiếc xe 
hơi bạn đang thèm khát, hoặc là lòng từ bi, đức nhẫn 
nhục mà bạn nỗ lực để sinh khởi. Ở đây, bạn không chỉ 
thuần túy tập trung vào một đề tài [quán chiếu]. Đúng 
hơn, bạn đang phát triển một cảm giác gần gũi hoặc 
cảm thông với đối tượng đã chọn bằng cách chuyên cần 
vận dụng khả năng phân tích phê phán của bạn. Đây 
là phương pháp thiền mà tôi sẽ nhấn mạnh khi chúng 
ta tìm hiểu về các chủ để khác nhau cần được nuôi 
dưỡng, phát triển trong thực hành tâm linh của chúng 
ta. Một số chủ đề này đặc biệt chỉ có trong sự tu tập 
của đạo Phật, một số khác thì không. Tuy nhiên, một 
khi bạn đã phát triển sự quen thuộc với đề tài thông 
qua phương tiện quán xét như thế, thì việc duy trì sự 
chú tâm vào đề tài đó bằng pháp thiền định tâm (thiền 
chỉ) là rất quan trọng để giúp thấu hiểu sâu sắc hơn. 


116 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHửI DẦU 





PHÁP THIỀN ĐỊNH TÂM (THIÊN CHỈ) 


Phương pháp thứ hai là thiển định tâm (thiển chị). 
Sự định tâm này xuất hiện khi ta hướng tâm vào một 
chủ đề đã chọn mà không có bất kỳ sự phân tích hoặc 
suy tưởng nào. Khi thiển quán về lòng bi mẫn chẳng 
hạn, ta phát triển sự cảm thông đối với người khác và 
nỗ lực để nhận biết nỗi khổ đau mà họ đang chịu đựng. 
Ta làm được điều này thông qua sự quán chiếu phân 
tích. Tuy nhiên, một khi ta đã có được cảm xúc bi mẫn 
trong tâm hôn, một khi ta thấy được rằng thiền quán 
đã thay đổi một cách tích cực thái độ của ta đối với 
người khác, ta sẽ tiếp tục duy trì ổn định trong cảm 
xúc bi mẫn đó, không khởi sinh suy tưởng nào nữa. 
Điều này giúp cho lòng bi mẫn của ta trở nên sâu sắc 
hơn. Khi ta cảm nhận được cảm xúc bi mẫn của mình 
đang yếu ớt dần đi, ta có thể quay lại với pháp thiền 
quán để làm sống lại sự cảm thông và quan tâm của ta 
[đối với người khác] trước khi tiếp tục với pháp thiền 
chỉ. 

Khi đã thuần thục hơn, ta có thể khéo léo hoán 
chuyển qua lại giữa hai pháp thiển để tăng thêm 
phẩm chất được mong muốn. Trong chương 11, “Sự 
an định”, ta sẽ khảo sát về kỹ năng phát triển pháp 
thiền định tâm đến mức độ có thể duy trì sự tập trung 


118 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHửI DẦU 





tâm ý duy nhất vào đối tượng thiền định trong thời 
gian bao lâu tùy ý. Như tôi đã nói, “đối tượng” này của 
thiền không nhất thiết phải là điều gì đó cụ thể ta có 
thể “nhìn thấy”. Theo một ý nghĩa thì ta hòa nhập tâm 
thức mình với đối tượng [thiền quán] là để phát triển 
sự quen thuộc với đối tượng đó. Pháp thiền định tâm, 
cũng giống như các hình thức khác của thiền, tự nó 
không mang tính chất đạo đức. Nói đúng hơn, chính 
đối tượng mà ta tập trung tâm ý vào và động cơ đã thôi 
thúc ta tu tập mới quyết định phẩm chất tỉnh thần của 
pháp thiền mà ta tu tập. Nếu tâm ý ta tập trung vào 
lòng bi mẫn thì pháp thiền của ta mang tính đạo đức. 
Nếu ta hướng tâm ý vào lòng sân hận thì ngược lại. 


Chúng ta nhất thiết phải hành thiền một cách có 
hệ thống, phát triển dần dần sự quen thuộc với đối 
tượng đã chọn. Học hỏi và lắng nghe những bậc thầy 
có phẩm chất là một phần quan trọng trong tiến trình 
này. Sau đó, ta quán xét về những gì đã đọc hoặc đã 
nghe được, thẩm sát chúng để loại bỏ bất kỳ sự nhầm 
lẫn, sai lầm hoặc ngờ vực nào. Tiến trình này tự nó sẽ 
giúp ta tác động đến tâm thức. Và rồi khi ta đạt đến 
sự nhất tâm nơi đối tượng thiền quán, tâm thức ta sẽ 
trỏ nên hòa nhập với đối tượng ấy theo cách thức mà 
ta mong muốn. 


Điều quan trọng là, trước khi nỗ lực thiền quán về 


120 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHửI DẦU 





những khía cạnh tỉnh tế hơn của giáo lý đạo Phật, ta 
phải có được khả năng duy trì tập trung tâm ý vào các 
đề mục đơn giản hơn. Điều này giúp ta phát triển khả 
năng phân tích và duy trì sự nhất tâm vào những đề 
mục tỉnh tế hơn, chẳng hạn như sự đối trị tất cả khổ 
đau hay tánh Không, vì không hề có tự tính tự tồn của 
thực tại... 


Hành trình tâm linh là một chặng đường dài. Ta 
nhất thiết phải thận trọng khi lựa chọn con đường tu 
tập, để chắc chắn rằng trong đó bao gồm tất cả những 
phương pháp sẽ đưa ta đến mục tiêu của mình. Thỉnh 
thoảng, hành trình ấy có những lúc vượt qua dốc đứng. 
Ta phải biết làm thế nào kìm hãm chính mình thật 
chậm rãi như một con ốc sên, để quán chiếu suy ngẫm 
thật sâu sắc, nhưng đồng thời cũng phải chắc chắn là 
ta không quên đi một bất ổn của người hàng xóm, hoặc 
vấn nạn của loài cá đang bơi trong những đại dương bị 
ô nhiễm cách ta nhiều ngàn dặm. 


122 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 3: THẾ &IữI ẬT HÁT WÀ PHI UẬT PHÁT 


2 ến đây, chúng ta đã thảo luận qua về sự 
“ rèn luyện tinh thần là gì theo Phật giáo, 
và ta phải nỗ lực như thế nào để làm thay đổi những 
thói quen tinh thần cũ, phát triển những thói quen 
đạo đức mới. Chúng ta làm được điều đó thông qua 
phương tiện thiền định quán chiếu, một tiến trình để 
tự mình trở nên quen thuộc với những phẩm tính đạo 
đức mang đến hạnh phúc cho ta. Thực hành thiền như 
vậy cho phép ta thể hiện những đức hạnh đó và nhận 
thức rõ những chân lý sâu sắc vốn bị che khuất trong 
cuộc sống hằng ngày. Bây giờ, chúng ta sẽ khảo sát về 
việc những trạng thái tỉnh thần của ta được sinh ra 
như thế nào theo cách rất giống với cách thức mà sự 
vật được tạo ra trong thế giới vật chất. 


Trong thế giới vật chất, các sự vật hiện hữu nhờ 
vào sự kết hợp giữa tác dụng của các nguyên nhân 
và điều kiện. Một mầm cây có thể mọc lên nhờ có hạt 
giống, nước, ánh sáng mặt trời và đất đai màu mð. 
Không có những yếu tố này, mầm cây sẽ không có 


124 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 3: THÉ II UẬT PHÁT VÌ... 





những điều kiện cần thiết để nảy mầm và mọc lên từ 
lòng đất. Tương tự, các sự vật không còn tồn tại khi 
chúng gặp những hoàn cảnh và điều kiện thích hợp 
cho sự kết thúc của chúng. Nếu vật chất có thể phát 
triển mà không cần đến quan hệ nhân quả, thì hoặc là 
mọi sự vật sẽ tôn tại mãi mãi trong trạng thái không 
thay đối, vì không cần đến nguyên nhân và điều kiện; 
hoặc là sẽ không có gì hiện hữu cả, không có phương 
cách nào cho bất kỳ sự vật nào xuất hiện cả. [Khi ấy,] 
hoặc là một mầm cây có thể tổn tại mà không cần đến 
hạt giống, hoặc mầm cây ấy hoàn toàn không thể tồn 
tại. Vì thế, ta có thể nhận hiểu được rằng mối tương 
quan nhân quả là một nguyên lý phổ quát. 


Trong đạo Phật, chúng ta nói đến hai loại nguyên 
nhân. Thứ nhất là các nguyên nhân chính yếu. Trong 
ví dụ vừa nêu trên, hạt giống thuộc về loại nguyên 
nhân này, với sự phối hợp của những điều kiện nhất 
định, tạo ra một kết quả nằm ngay trong bản chất 
tương tục của chính nó, tức là cái mầm cây. 


Những điều kiện có thể giúp cho hạt giống nảy 
sinh mầm cây - như nước, ánh sáng mặt trời, đất và 
phân bón - được xem như các nguyên nhân phối hợp, 
hay các điều kiện. Việc các sự vật sinh khởi phụ thuộc 
vào những nguyên nhân và điều kiện, cho dù đó là 
chính yếu hay phối hợp, là không do nơi tác động từ 
những hành vi của con người hay do những phẩm tính 


126 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 3: THÉ II UẬT PHÁT VÀ... 





siêu việt của một vị Phật. Đơn giản chỉ vì đó là cách 
thức hiện hữu của sự vật. 

Trong đạo Phật, chúng ta tin rằng những gì phi 
vật chất cũng vận hành theo cung cách rất giống với 
những gì thuộc phạm trù vật chất. Đồng thời, cũng 
theo quan điểm của đạo Phật, khả năng nhận biết 
những gì thuộc phạm vi vật chất không thể mang lại 
nền tảng duy nhất cho tri thức của chúng ta về thế 
giới. Khái niệm về thời gian là một ví dụ về những gì 
phi vật chất. Thời gian luôn đồng thời hiện hữu với 
thế giới vật chất, nhưng sự tổn tại của nó không thể 
được chỉ ra trong bất kỳ phương cách vật chất nào. 
Ý thức cũng giống như vậy, đó là phương tiện giúp 
ta nhận biết các sự vật, trải nghiệm đau khổ và vui 
sướng. Nhưng ý thức được hiểu là không thuộc phạm 
trù vật chất. 


Mặc dầu không thuộc phạm trù vật chất, nhưng 
các trạng thái tâm thức của ta cũng xuất hiện do các 
nguyên nhân và điều kiện, rất giống với phương thức 
hiện hữu của sự vật trong thế giới vật chất. Vì vậy, 
việc phát triển sự am hiểu về cơ chế nhân quả là rất 
quan trọng. Nguyên nhân chính yếu của trạng thái 
tâm thức hiện tại chính là tâm thức của thời điểm 
ngay trước đó. Vì vậy, mỗi một thời điểm của tâm thức 
là nguyên nhân chính yếu của sự nhận biết tiếp theo 


128 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 3: THÉ II UẬT PHÁT VÀ... 





sau đó. Sự kích thích mà ta cảm nhận, những hình sắc 
làm ta thích thú hoặc những ký ức mà ta hồi tưởng, là 
các điều kiện phối hợp để tạo ra tính cách cho trạng 
thái tâm thức của ta. Cũng giống hệt như đối với vật 
chất, bằng việc kiểm soát các điều kiện, ta sẽ tác động 
đến sản phẩm làm ra: đó là tâm thức ta. Thiền định 
nên được dùng như một phương pháp khéo léo để thực 
hiện điều này: áp dụng các điều kiện cụ thể cho tâm 
thức ta để có được kết quả mong muốn, một tâm thức 
đạo đức hơn. 


Về cơ bản, điều này có tác dụng theo hai cách. 
Cách thứ nhất là khi một tác nhân kích thích hay một 
điều kiện phối hợp làm sinh khởi một trạng thái tâm 
thức theo cùng chiều hướng. Một ví dụ về tác động loại 
này là khi ta không tin tưởng một ai đó và thấy rằng 
chỉ riêng việc suy nghĩ đến người ấy thôi cũng đủ làm 
nảy sinh những cảm nhận đen tối hơn. 

Có những trạng thái tâm thức khác đối nghịch lẫn 
nhau, như khi ta nuôi dưỡng lòng tự tin, nhờ đó ta 
có thể vượt qua tâm trạng suy nhược hoặc đánh mất 
niềm tin vào chính mình. 

Khi nhận biết những hiệu quả của việc nuôi dưỡng 
các phẩm chất tinh thần khác nhau, ta thấy được mình 
có thể tạo ra sự thay đổi trạng thái tâm thức như thế 
nào. Ta nhất thiết phải nhớ rằng, điều này chỉ đơn 


130 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 3: THÉ II UẬT PHÁT VÀ... 





giản là cách thức vận hành của tâm thức. Ta có thể 
vận dụng cơ chế vận hành này để thúc đẩy xa hơn sự 
phát triển tỉnh thần của mình. 


Như đã thấy trong chương trước, pháp thiền quán 
chiếu là tiến trình thận trọng áp dụng và nuôi dưỡng 
những suy tưởng cụ thể có tác dụng tăng cường trạng 
thái tâm thức tích cực và làm suy giảm, tiến đến loại 
bỏ hoàn toàn những tâm thức tiêu cực. Đây chính là 
cách thức vận dụng cơ chế nhân quả một cách hữu ích. 


Tôi tin tưởng sâu sắc rằng sự thay đổi tỉnh thần 
thật sự không có được chỉ đơn thuần nhờ vào việc cầu 
nguyện hoặc mong ước cho tất cả những mặt tiêu cực 
của tâm thức tan biến đi và tất cả những mặt tích cực 
được phát triển thật nhiều. Chỉ có nhờ vào nỗ lực phối 
hợp của ta, một sự nỗ lực dựa trên hiểu biết về cách 
thức tương tác giữa tâm và các trạng thái cảm xúc, 
tâm lý khác nhau của nó, ta mới tạo ra được sự tiến 
triển tâm linh thật sự. Nếu ta muốn làm suy giảm đi 
các cảm xúc tiêu cực, ta phải tìm kiếm những nguyên 
nhân đã làm sinh khởi chúng. Ta nhất thiết phải nỗ 
lực loại bỏ hoặc nhổ tận gốc rễ những nguyên nhân 
ấy. Đồng thời, ta phải phát huy những sức mạnh tỉnh 
thần nào đối nghịch với các cảm xúc tiêu cực: những 
gì ta có thể xem như những phương thuốc đối trị với 
chúng. Đây là phương cách để một người học thiền 


132 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 3: THÉ II UẬT PHÁT VÀ... 





nhất thiết phải dần dần tạo ra sự chuyển hóa tinh 
thần mà người ấy theo đuổi. 


Chúng ta tiến hành việc này như thế nào? Trước 
hết, ta xác định các yếu tố đối nghịch với một phẩm 
hạnh cụ thể của ta. Yếu tố đối nghịch với sự khiêm 
hạ hẳn sẽ là tính tự phụ hay sự kiêu căng. Yếu tố đối 
nghịch với sự rộng rãi hào phóng hẳn sẽ là sự keo kiệt 
bủn xỉn. Sau khi xác định rõ những yếu tố này rồi, ta 
phải nỗ lực hết sức để làm suy yếu và trừ bỏ chúng. 
Trong khi xoáy mạnh vào những yếu tố đối nghịch này, 
ta cũng đồng thời phải làm tăng thêm phẩm hạnh mà 
ta mong muốn đạt đến. Khi cảm thấy mình quá mức 
keo kiệt, ta phải nỗ lực hơn nữa để trở nên hào phóng. 
Khi ta cảm thấy thiếu kiên nhẫn hoặc thường hay phê 
phán, ta phải nỗ lực hết mình để trở nên nhẫn nại. 


Khi nhận biết được tư tưởng của ta có những ảnh 
hưởng cụ thể đến các trạng thái tâm lý như thế nào, 
ta có thể tự mình chuẩn bị cho các trạng thái tâm lý 
ấy. Khi ấy ta sẽ biết rằng, khi một trạng thái tâm thức 
sinh khởi, ta phải đối trị với nó theo một phương cách 
cụ thể; và nếu một trạng thái khác nữa xuất hiện, ta 
nhất thiết phải hành xử một cách thích hợp với nó. 
Khi ta thấy tâm thức mình bị cuốn hút theo những 
tư tưởng ghét giận đối với một người mà ta không ưa 
thích, ta phải tự bắt gặp chính mình; ta nhất thiết 


134 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 3: THÉ II UẬT PHÁT VÌ... 





phải thay đổi tâm ý bằng cách thay đổi chủ đề. Kiềm 
chế cơn giận là điều khó khăn khi ta đang kích động, 
trừ phi ta đã có sự rèn luyện tinh thần để ngay lập tức 
nhớ đến hậu quả khó chịu mà những tư tưởng như thế 
sẽ gây ra cho ta. Vì thế, điều thiết yếu là ta phải bắt 
đầu sự tu tập của mình trong khi nhẫn nại điềm tĩnh, 
không phải trong lúc đang giận dữ. Ta nhất thiết phải 
nhớ lại thật chỉ tiết về việc khi giận dữ ta đánh mất sự 
thanh thản trong tâm hồn như thế nào, ta không thể 
tập trung vào công việc như thế nào, và ta trở nên khó 
chịu như thế nào đối với những người quanh ta. Chính 
nhờ sự suy xét kỹ lưỡng và bền bỉ theo cách thức này 
mà cuối cùng ta có thể kiểm chế được cơn giận. 


Một vị thầy ẩn tu nổi tiếng của Tây Tạng đã tập 
trung phạm vi tu tập của ông vào việc quán sát tâm ý. 
Ông vạch một dấu đen lên bức tường căn phòng bất cứ 
khi nào ông có một tư tưởng bất thiện. Ban đầu, trên 
những bức tường toàn màu đen; tuy nhiên, khi ông chú 
tâm hơn, những tư tưởng của ông trở nên hiền thiện 
hơn và những vạch trắng bắt đầu thay thế những vạch 
đen. Chúng ta nhất thiết phải áp dụng một sự chú tâm 
tương tự như thế trong cuộc sống hằng ngày. 


136 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 4: NGHIỆP (JUÁ 


à những người tu tập Phật pháp, mục 
đích cuối cùng của chúng ta là đạt đến 
trạng thái giác ngộ viên mãn và nhất thiết trí của một 


vị Phật. Phương tiện cần có [để làm được điều đó] là 
một thân người với tâm thức sáng suốt bình thường. 


Phần lớn trong chúng ta xem việc được sống làm 
người khỏe mạnh như là một lẽ đương nhiên phải vậy. 
Thật ra, kiếp người thường được đề cập đến trong kinh 
điển Phật giáo như là điều rất đặc biệt và quí giá. Đó 
là kết quả của sự tích lũy hết sức lớn lao các thiện 
hạnh, đã được ta thực hành trong vô số kiếp sống. Mỗi 
người đều phải có sự nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được 
trạng thái thể chất này. Tại sao thân người này lại quý 
giá đến thế? Vì nó cho ta cơ hội tuyệt vời nhất để phát 
triển tâm linh: sự mưu cầu hạnh phúc cho chính mình 
và người khác. 

Thú vật hoàn toàn không có khả năng theo đuổi 
đức hạnh một cách có ý thức như con người. Chúng là 
nạn nhân của sự ngu si. Vì thế, ta cần phải biết trân 
trọng cái phương tiện là thân người quý giá này và 
cũng phải làm tất cả những gì trong khả năng mình để 


138 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 4: NGHIỆP (UÑ 





đảm bảo rằng ta sẽ được tái sinh làm người trong đời 
sống kế tiếp. Mặc dù ta vẫn duy trì sự khao khát đạt 
đến giác ngộ viên mãn, nhưng ta cũng phải thừa nhận 
rằng con đường tiến đến quả Phật là rất dài và ta phải 
có những sự chuẩn bị [cho từng giai đoạn] ngắn hạn. 


Như vừa trình bày trên, để chắc chắn được tái sinh 
làm người với đầy đủ khả năng nhằm theo đuổi con 
đường tâm linh, trước hết ta nhất thiết phải đi theo 
một con đường đức hạnh. Theo giáo lý nhà Phật thì 
điều này đòi hỏi phải tránh mười hành vi bất thiện.' 
Mỗi một hành vi bất thiện này đều gây đau khổ theo 
nhiều mức độ. Để tự thuyết phục mình từ bỏ các hành 
vi này, ta nhất thiết phải hiểu rõ được cơ chế tự vận 
hành của luật nhân quả, được biết đến như là nghiệp 
(karma). 


Từ ngữ karma, được dịch là nghiệp (Š), trong 
Phạn ngữ có nghĩa là “hành vi”, được dùng để chỉ đến 
một hành vI mà ta đã thực hiện cùng với những hậu 
quả của nó. Khi nói đến nghiệp giết hại, [trước hết] ta 
chỉ đến chính bản thân hành vi cướp đi sinh mạng của 
một chúng sinh khác. [Nhưng] hàm nghĩa rộng hơn 
của hành vi này, cũng là một phần của nghiệp giết hại, 
là nỗi đau khổ mà nó gây ra cho nạn nhân cũng như 
cho rất nhiều những người thương yêu và có sự phụ 


1 Mười điều ác (Thập bất thiện): Cũng gọi là Thập ác, Mười nghiệp 


140 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 4: NGHIỆP (UÑ 





thuộc vào nạn nhân ấy. Nghiệp của hành vi này cũng 
bao gồm cả những ảnh hưởng nhất định đối với chính 
người đã thực sự làm việc giết hại. Những ảnh hưởng 
đó không chỉ giới hạn trong kiếp sống này. Sự thật là, 
ảnh hưởng của một hành vi bất thiện lớn dần lên theo 
thời gian, vì thế một tên sát nhân tàn nhẫn giết người 
không thương tiếc đã khởi đầu trong một kiếp sống 
quá khứ đơn giản chỉ là [một người] xem thường mạng 
sống của những chúng sinh có vẻ như tầm thường vụn 
vặt, như là súc vật hay côn trùng... 

Một kẻ giết người rất hiếm có khả năng tái sinh 
làm người ngay đời tiếp theo. Bối cảnh xảy ra việc giết 
người sẽ quyết định mức độ nghiêm trọng của hậu quả. 
Kẻ giết người tàn nhẫn, thực hiện hành vi giết hại với 
sự thích thú, rất có thể sẽ bị sinh vào một cảnh giới cực 
kỳ đau khổ mà chúng ta gọi là địa ngục. Một trường 
hợp ít nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như giết người vì 
tự vệ, có thể sẽ tái sinh trong một địa ngục ít đau khổ 
hơn. Những nghiệp bất thiện nhẹ hơn nữa thì có thể 
khiến ta phải tái sinh làm súc vật, không có khả năng 
hoàn thiện về mặt tinh thần hay tâm linh. 


Cuối cùng, khi một chúng sinh [tạo nghiệp ác 
đã chịu đựng hết những nỗi khổ đau tương ứng của 
nghiệp ác đó và] được tái sinh làm người, hậu quả 
của những hành vi bất thiện khác nhau sẽ quyết định 
hoàn cảnh cuộc đời của người ấy theo nhiều cách khác 


142 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 4: NGHIỆP (UÑ 





nhau. Việc giết hại ở đời trước khiến cho đời này có 
tuổi thọ ngắn ngủi và nhiều bệnh tật. Nghiệp xấu đó 
cũng tạo ra khuynh hướng thích giết hại, chắc chắn 
dẫn đến nhiều đau khổ hơn trong những kiếp sống 
tương lai. Tương tự, việc trộm cắp [trong đời trước] 
khiến người ta phải sống thiếu thốn và bị người khác 
trộm cắp; nghiệp xấu này cũng tạo ra khuynh hướng 
trộm cắp trong tương lai. Hành vi tà dâm, chẳng hạn 
như ngoại tình, sẽ khiến ta gặp phải người bạn đời 
thiếu trung thực trong những đời sống tương lai và sẽ 
chịu đựng sự không chung thủy, phản bội. Đó là một 
số trong những hậu quả của ba nghiệp bất thiện mà ta 
đã phạm vào bằng hành động của thân. 


Trong bốn điều bất thiện của lời nói (khẩu), việc 
nói dối dẫn đến một đời sống mà [trong đó] người khác 
sẽ nói xấu về bạn. Nói dối cũng tạo ra khuynh hướng 
tiếp tục nói dối trong những đời sống tương lai, cũng 
như có nguy cơ bị người khác dối gạt và không được tin 
tưởng [ngay cả] khi bạn nói thật. 


Nghiệp quả trong tương lai của những lời nói gây 
chia rẽ bao gồm cả sự cô độc và khuynh hướng làm hại 
cuộc sống người khác. Việc nói lời nói thô ác sẽ khiến 
ta bị người khác lăng mạ [trong đời tương laI] và tạo 
ra khuynh hướng nhiều sân hận. Việc nói thêu dệt sẽ 
khiến ta không được người khác lắng nghe [trong đời 
tương lai] và tạo ra khuynh hướng nói nhiều. 


144 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 4: NGHIỆP (UÄ 





Cuối cùng, nghiệp quả của ba hành vi bất thiện 
thuộc về ý là những gì? Trong những khuynh hướng 
bất thiện của chúng ta thì đây là những điều thường 
gặp nhất. Sự tham lam đưa ta đến [những kiếp sống] 
mãi mãi không được thỏa mãn. Tâm độc ác đưa ta đến 
[những đời sống] nhiều sợ hãi và có khuynh hướng 
làm hại người khác. Tà kiến chấp giữ những niềm tin 
trái ngược với chân lý, và điều đó đưa ta đến [những 
kiếp sống] với nhiều khó khăn trong việc thấu hiểu 
và chấp nhận chân lý cũng như ngoan cố bám chấp 
những quan điểm sai lầm. 


Đó chỉ là một số rất ít những ví dụ về sự phân chia 
các hành vi bất thiện. Đời sống của ta hiện nay là kết 
quả của nghiệp, những hành vi trong quá khứ của ta. 
Hoàn cảnh tương lai của ta, những điều kiện mà ta sẽ 
tái sinh vào đó, những cơ hội để cải thiện đời sống mà 
ta sẽ có hoặc không có, đều phụ thuộc vào nghiệp của 
ta trong đời sống này, tức là những hành vi hiện nay 
của ta. Mặc dù hoàn cảnh hiện tại của ta đã được quyết 
định bởi cách hành xử trong quá khứ, nhưng ta vẫn 
phải chịu trách nhiệm về những hành vi hiện nay của 
mình. Ta có khả năng và có trách nhiệm phải hướng 
những hành vi của mình theo con đường hiền thiện. 


Khi ta cân nhắc một hành vi cụ thể để xác định 
liệu nó có thuộc phạm trù đạo đức hoặc tâm linh hay 
không, những tiêu chí nên xét đến phải là tính chất 


146 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 4: NGHIỆP (UÑ 





của động cơ [đã thúc đẩy hành vi đó]. Khi một người 
quyết định một cách có ý thức rằng sẽ không trộm cắp, 
nếu người ấy chỉ đơn giản bị thúc đẩy bởi nỗi lo sợ bị 
bắt và bị luật pháp trừng trị, thì rất đáng ngờ là liệu 
quyết định ấy có phải một hành vi đạo đức hay không, 
bởi những cân nhắc về mặt đạo đức đã không tham gia 
trong sự chọn lựa đó. 


Xét một trường hợp khác, quyết tâm không trộm 
cắp có thể được thúc đẩy bởi nỗi lo sợ về dư luận công 
chúng như: “Bạn bè và hàng xóm của tôi sẽ nghĩ gì? 
Hẳn là mọi người sẽ khinh bỉ tôi. Tôi sẽ trở thành một 
người bị xã hội cô lập.” Mặc dù quyết tâm như thế có 
thể là tích cực, nhưng liệu đó có phải là một hành vi 
đạo đức hay không thì vẫn chưa thể nói chắc được. 


Bây giờ, nếu cũng quyết định giống như trên, 
nhưng được một người hình thành với suy nghĩ: “Nếu 
tôi trộm cắp nghĩa là tôi đang hành động trái với luật 
thiêng liêng của Thượng đế.” Hoặc một người khác có 
thể suy nghĩ: “Trộm cắp là bất thiện và gây đau khổ 
cho người khác.” Khi được thúc đẩy bởi những sự cân 
nhắc như vậy, thì quyết định đưa ra như trên sẽ có ý 
nghĩa luân lý hoặc đạo đức, và nó cũng thuộc phạm trù 
tâm linh. Trong sự tu tập theo giáo lý đạo Phật, nếu 
sự cân nhắc cơ bản để bạn tránh không thực hiện một 
hành vi bất thiện vì điều đó sẽ ngăn trở bạn đạt đến 


148 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 4: NGHIỆP (UÑ 





trạng thái vượt thoát khổ đau, thì sự kiểm chế như 
vậy là một hành vi đạo đức. 


Chúng ta được biết rằng, chỉ có bậc Nhất thiết trí 
mới thấu hiểu hết những khía cạnh chỉ tiết trong sự 
vận hành của nghiệp. Việc nắm hiểu được trọn vẹn 
những cơ chế hoạt động vi tế của nghiệp là vượt ngoài 
nhận thức thông thường của chúng ta. Để có thể sống 
phù hợp với những lời thuyết giảng về nghiệp của đức 
Phật Thích-ca Mâu-nl1, chúng ta cần thiết phải có một 
mức độ tin tưởng vào những lời dạy của ngài. Khi đức 
Phật nói rằng việc giết hại dẫn đến tuổi thọ ngắn ngủi, 
việc trộm cắp dẫn đến sự nghèo túng, thì thật ra không 
có cách nào để chứng minh rằng ngài nói đúng. Tuy 
nhiên, những vấn đề như thế cũng không nên chấp 
nhận với một niềm tin mù quáng. Trước hết, chúng ta 
nhất thiết phải xác lập được giá trị của đối tượng mà ta 
đặt niềm tin: đức Phật và giáo lý của ngài, tức là Pháp. 

Chúng ta phải thẩm sát những lời dạy của ngài 
bằng sự phân tích lý luận hết sức chặt chẽ. Thông qua 
việc nghiên cứu những phần giáo pháp có thể được xác 
lập trên cơ sở suy luận hợp lý và thấy được là đúng 
đắn - chẳng hạn như Giáo pháp của đức Phật về sự 
vô thường và tánh Không, mà ta sẽ tìm hiểu trong 
chương 13: Trí tuệ - niềm tin của ta vào những phần 
giáo pháp khó chứng minh hơn, như sự vận hành của 
nghiệp, sẽ tự nhiên gia tăng. 


150 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 4: NGHIỆP (UÑ 





Khi cần một lời khuyên, ta sẽ tìm đến một người mà 
ta thấy là đủ tư cách để đưa ra những chỉ dẫn ta đang 
cần. Sự đánh giá cao về vị thiện tri thức ấy càng rõ rệt 
thì ta sẽ tiếp nhận lời khuyên của người ấy càng nghiêm 
túc hơn. Sự phát triển của những gì mà tôi muốn gọi là 
“niềm tin khôn ngoan” đối với những lời khuyên dạy của 
đức Phật cũng nên theo cách tương tự như thế. 


Tôi tin rằng, chúng ta rất cần thiết phải có một phần 
kinh nghiệm và cảm nhận trực tiếp trong sự tu tập mới 
có thể phát khởi niềm tin chân thật và sâu sắc. Dường 
như có hai loại kinh nghiệm khác nhau. Có những kinh 
nghiệm của bậc thánh đã chứng ngộ cao siêu, là các vị 
có những phẩm tính tưởng chừng như không thể đạt 
đến. Rồi lại có những kinh nghiệm phàm tục hơn mà 
chúng ta có thể đạt được thông qua sự tu tập hằng ngày. 
Nhờ tu tập, ta có thể phát triển phần nào nhận thức về 
tính vô thường, về bản chất mong manh ngắn ngủi của 
cuộc sống. Ta có thể đạt đến sự nhận biết tính chất hủy 
hoại của những cảm xúc phiền não. Ta có thể có lòng bï 
mãn nhiều hơn đối với người khác, hoặc kiên nhẫn hơn 
khi phải xếp hàng chờ đợi. 

Những kinh nghiệm rõ ràng cụ thể như vậy tạo ra 
cho ta cảm giác hài lòng, hoan hỉ, và niềm tin của ta 
vào tiến trình tu tập đã mang đến những kinh nghiệm 
này sẽ gia tăng. Niềm tin của ta vào vị thầy đã dẫn 


152 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 4: NGHIỆP (UÑ 





dắt ta đạt đến những kinh nghiệm này cũng sẽ được 
củng cố, và sức thuyết phục của giáo lý mà vị ấy đang 
học theo cũng sẽ tăng thêm. Và từ những trải nghiệm 
cụ thể như vậy, ta có thể trực nhận được rằng việc 
tiếp tục con đường tu tập sẽ có thể dẫn đến những 
thành tựu thậm chí còn phi thường hơn nữa, chẳng 
hạn như những chứng ngộ đã trở thành bất diệt của 
các vị thánh trong quá khứ. 


Một niềm tin hợp lý xuất phát từ những cảm nhận 
trực tiếp trong sự tu tập tâm linh như thế cũng giúp 
làm tăng thêm sự tin cậy của ta vào những giải thích 
của đức Phật về sự vận hành của nghiệp. Và rồi sự 
tin cậy này lại giúp ta có được quyết tâm từ bỏ những 
hành vi bất thiện vốn luôn dẫn đến sự khổ đau ngày 
càng nhiều hơn. Vì thế, sẽ rất hữu ích trong buổi tập 
thiền của ta nếu sau khi có được một sự tỏ ngộ về đề 
tài mà ta quán xét, dù là nhỏ nhặt nhất, ta có thể dành 
ra một ít thời gian để nhận biết rằng ta đã đạt được 
sự tỏ ngộ đó và thừa nhận thành tựu đó đã có được là 
do đâu. Sự suy xét phản chiếu như vậy nên được xem 
như một phần của buổi tập thiền. Nó sẽ giúp củng cố 
nền tảng niềm tin của ta vào sự Quy y Tam bảo - Phật, 
Pháp và Tăng-già - và giúp ta tiến triển trong sự tu 
tập. Nó giúp ta có đủ nghị lực để tiếp tục dấn bước. 


154 Rộng mở tâm hồn 


` 
^ ~ 
" ĩ 


(2 a đã nói về những cảm xúc phiền não và 
tác hại của chúng trong sự tu tập tâm 
linh của ta. Tôi phải thừa nhận rằng, việc chúng ta 
trải qua những cảm xúc như sân hận và tham ái là 
điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, điều này không có 
nghĩa là ta không cần phải làm bất cứ điều gì đối với 
những cảm xúc ấy. 

Tôi vẫn biết rằng trong tâm lý học phương Tây, 
việc bộc lộ những cảm xúc và tình cảm, ngay cả sự 
giận dữ, thường được khuyến khích. Tất nhiên, có 
nhiều người đã từng chịu đựng những kinh nghiệm 
thương tổn trong quá khứ, và nếu những tình cảm này 
bị kìm nén, chúng có thể thực sự gây ra những tổn 
thương tâm lý kéo dài. Trong những trường hợp như 
thế, người Tây Tạng chúng tôi thường nói rằng: “Khi 
cái vỏ ốc bị khép chặt, cách tốt nhất để tách ra là thổi 
vào bên trong nó.” 


Dù là nói thế, nhưng tôi thật sự cảm thấy rằng 
việc chấp nhận khuynh hướng chống lại những cảm 
xúc mạnh mẽ như sân hận, tham ái và ghen ty cũng 


156 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 5: PHIỀN NÃ0 





như nỗ lực hết mình để phát triển khả năng kiểm chế 
cảm xúc là điều quan trọng đối với những người tu tập 
tâm linh. Thay vì buông thả mình trong những trường 
hợp khởi sinh cảm xúc mạnh mẽ, ta nên nỗ lực để làm 
suy giảm khuynh hướng thuận theo những cảm xúc 
đó. Nếu ta tự hỏi, ta được hạnh phúc hơn khi giận dữ 
hay khi bình tĩnh, câu trả lời sẽ rất rõ ràng. Như chúng 
ta đã thảo luận trong một phần trước, trạng thái tỉnh 
thần bất ổn xuất phát từ những cảm xúc phiền não 
sẽ ngay lập tức khuấy động sự ổn định nội tâm của ta, 
khiến ta cảm thấy bất an và không hạnh phúc. Trong 
sự mưu cầu hạnh phúc, mục đích chính của chúng ta 
là chống lại những cảm xúc này. Ta chỉ có thể đạt được 
điều đó nhờ vào sự nỗ lực chuyên tâm và kiên trì trong 
suốt một quãng thời gian lâu dài - người Phật tử chúng 
ta thường nói là trong nhiều đời nhiều kiếp. 


Như chúng ta đã biết, những cảm xúc phiền não 
không tự chúng mất đi, chúng cũng không đơn giản 
là mất đi theo thời gian. Phiền não chỉ diệt mất nhờ 
vào sự nỗ lực có chủ tâm tấn công vào chúng, làm suy 
giảm sức mạnh của chúng và cuối cùng loại bỏ chúng 
hoàn toàn. 


Nếu muốn thành công, ta phải biết cách chống lại 
những xúc phiền não của mình như thế nào. Chúng ta 
bắt đầu tu tập Phật pháp bằng cách đọc [kinh sách] 


158 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 5: PHIỀN NÃ0 





và lắng nghe [lời dạy của] những vị thầy nhiều kinh 
nghiệm. Đây là cách để chúng ta cải thiện cuộc sống 
khổ đau của mình trong vòng luân hồi và làm quen 
dần với những pháp tu tập thích hợp để vượt thoát 
luân hồi. Sự học hỏi như vậy sẽ dẫn đến điều được gọi 
là “nhận hiểu qua lắng nghe”. Đó là nền tảng thiết 
yếu cho sự tiến triển tâm linh. Tiếp đó, ta phải nghiền 
ngẫm những gì đã học được đến mức độ có được sự tin 
tưởng sâu sắc vào đó. Điều này dẫn đến “sự nhận hiểu 
qua quán chiếu”. Một khi ta đã có được sự tin cậy chắc 
thật vào chủ đề đã học, ta thiền định về chủ đề đó để 
tâm thức ta trở nên hoàn toàn hòa nhập vào đó. Điều 
này dẫn đến một sự tri giác thực nghiệm gọi là “nhận 
hiểu qua thiển định”.! 


Ba mức độ nhận hiểu này là thiết yếu trong việc 
tạo ra những thay đổi chân thật trong cuộc đời ta. Với 
nhận thức sâu rộng hơn thông qua sự học hỏi, sự tin 
tưởng của ta trở nên sâu sắc hơn, đưa đến sự thực 
hành mạnh mẽ hơn trong thiền định. Nếu ta thiếu sự 
nhận hiểu thông qua học hỏi và quán chiếu, thì cho dù 
ta có thiền định thật mãnh liệt, ta cũng rất khó trở nên 
quen thuộc với đề mục thiền định, cho dù đề mục đó 


! Tiến trình được mô tả ở đây có vẻ như tương đương với giáo lý 
“văn, tư, tu” được trình bày trong nhiễu Kinh điển Hán tạng. Đây 
là 3 giai đoạn phổ quát mà mọi pháp môn tu tập đều phải trải qua: 


160 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 5: PHIỀN NÃ0 





là bản chất nguy hại của phiền não hay tính chất vi tế 
của tánh Không. Điều này cũng tương tự như khi ta bị 
ép buộc phải gặp một người nào đó mà ta không muốn 
gặp. Vì thế, điều quan trọng là phải thực hiện cả ba gial 
đoạn tu tập này theo đúng trình tự tiếp nối nhau. 


Môi trường quanh ta cũng ảnh hưởng rất lớn. Ta 
cần có một môi trường yên tĩnh để thực hành tu tập. 
Điều quan trọng nhất là ta cần sự cách biệt hoàn toàn. 
Ý tôi muốn nói là, một trạng thái tỉnh thần hoàn toàn 
không bị quấy nhiễu, chứ không chỉ đơn thuần là dành 
thời gian ngồi một mình ở nơi yên tĩnh. 


KẺ THÙ NGUY HẠI NHẤT 


Sự tu tập Phật pháp phải là một tiến trình nỗ lực 
không ngừng để đạt đến trạng thái vượt thoát đau 
khổ. Tiến trình đó không chỉ đơn giản là thuộc phạm 
trù đạo đức, trong đó ta tránh không làm những việc 
xấu ác và thực hiện những hành vi hiền thiện. Trong 
sự tu tập Phật pháp, chúng ta cố gắng để vượt thoát 
một thực trạng mà trong đó tất cả chúng ta đều nhận 
biết mình đang là nạn nhân của những cảm xúc phiền 
não của chính mình, kẻ thù của sự an bình và thanh 
thản. Những cảm xúc phiền não này, chẳng hạn như sự 
luyến ái, căm ghét, kiêu mạn, tham lam v.v... là những 
trạng thái tinh thần thôi thúc ta hành xử theo những 


162 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 5: PHIỀN NÃ0 





phương thức luôn mang đến cho ta tất cả những bất 
hạnh và đau khổ. Trong khi nỗ lực để đạt được sự an 
bình nội tâm và hạnh phúc, việc xem những cảm xúc 
phiền não như ma quỷ trong nội tâm sẽ rất hữu ích, 
bởi vì cũng giống như ma quỷ, chúng đeo bám theo ta 
và chỉ toàn gây ra đau khổ. Trạng thái vượt ngoài mọi 
tư tưởng, cảm xúc tiêu cực như thế, vượt ngoài tất cả 
khổ đau, được gọi là Niết-bàn. 


Ban đầu, ta không thể trực tiếp chống lại những 
tác động tiêu cực mạnh mẽ này. Ta nhất thiết phải 
giải quyết chúng theo cách dần dần. Trước hết, ta thọ 
trì giới luật, kiểm chế không để cho những tư tưởng 
và cảm xúc phiền não lấn áp. Ta thực hiện được điều 
đó nhờ áp dụng một nếp sống đạo đức khép mình vào 
giới luật. Đối với một người Phật tử, điều này có nghĩa 
là ta từ bỏ mười hành vi bất thiện. Những hành vi 
bất thiện này, có thể được ta thực hiện bằng thân thể 
(thân nghiệp), như giết hại hoặc trộm cắp, hoặc thực 
hiện bằng lời nói, như nói dối hoặc nói lời vô nghĩa 
(khẩu nghiệp), và thực hiện bằng tâm ý, như tham 
muốn những thứ không thuộc về mình (ý nghiệp). Tất 
cả những hành vi đó đều là sự bộc lộ của những phiền 
não nằm sâu hơn trong tâm thức, chẳng hạn như sự 
sân hận, căm ghét và tham áI. 


Khi suy nghĩ theo cách đó, ta đi đến nhận thức 
rằng những cảm xúc cực mạnh như sự tham ái - và đặc 


164 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 5: PHIỀN NÃ0 





biệt là sự sân hận và căm ghét - là rất nguy hại khi 
sinh khởi trong ta và cũng rất nguy hiểm khi chúng 
sinh khởi ở những người khác! Chúng ta gần như có 
thể nói rằng, những cảm xúc này là những sức mạnh 
hủy diệt thật sự trong vũ trụ. Ta có thể đi xa hơn nữa 
và nói rằng, hầu hết những phiền toái và đau khổ mà 
ta trải qua, chủ yếu là do chính ta tạo nên, đều là phát 
sinh từ những cảm xúc phiền não này. Ta có thể nói 
rằng, tất cả mọi khổ đau thực ra chính là kết quả của 
những cảm xúc tiêu cực như ái luyến, tham lam, ghen 
ty, kiêu căng, sân hận và căm ghét. 


Mặc dù ban đầu ta không thể trực tiếp diệt trừ 
tận gốc những cảm xúc tiêu cực này, nhưng ít nhất ta 
cũng không hành xử buông thả theo chúng. Từ đó, ta 
hướng những nỗ lực thiền định của mình đến chỗ trực 
tiếp đối trị những phiền não của tâm thức và phát 
triển lòng từ bi sâu sắc hơn. Đến giai đoạn cuối cùng 
của hành trì tu tập, chúng ta cần diệt trừ tận gốc tất 
cả mọi phiền não. Điều này cần thiết phải có một sự 
chứng ngộ về tánh Không. 


166 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 6: RỘNG LỨN WÀ SÂU SẮP: 
HñI KHÍN ÊNH CÚ 0N DƯỪNG TU TẬP 


{2 rên hành trình tâm linh trong đạo Phật, 
có hai tính chất của con đường tu tập 
phản ánh hai pháp tu tập khác biệt mà chúng ta nhất 
thiết phải hành trì. Mặc dù đức Phật đã dạy cả hai, 
nhưng các pháp này được trao truyền từ thầy sang trò 
qua nhiều thế kỷ theo hai dòng truyền riêng biệt. Tuy 
nhiên, cũng giống như hai cánh của một con chim, cả 
hai pháp tu này đều cần thiết khi ta dấn thân vào cuộc 
hành trình hướng đến giác ngộ, cho dù đó là hướng 
đến trạng thái giải thoát khổ đau cho riêng bản thân 
ta, hay trạng thái giác ngộ rốt ráo của quả Phật mà 
ta nỗ lực đạt đến để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. 


Cho đến lúc này, tôi đã tập trung phần lớn vào việc 
miêu tả “sự rộng lớn”. Pháp tu tập này thường được 
nói đến như là khía cạnh “phương tiện” và đặc biệt đề 
cập đến sự rộng mở trái tim, phát triển lòng từ bi và 
thương yêu, cùng với những phẩm tính như là sự rộng 
lượng bố thí và nhẫn nhục, vốn được phát triển từ một 
trái tìm yêu thương. 


168 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 6: RỘNG LỨN WÀ SÂU SẮP... 





Ở đây, sự tu tập của chúng ta bao gồm phát triển 
những phẩm tính đức hạnh đồng thời giảm dần những 
khuynh hướng bất thiện. 


Rộng mở trái tim có nghĩa là gì? Trước hết, ta 
hiểu rằng ý niệm về trái tim là một ẩn dụ. Trái tim 
được nhận hiểu trong hầu hết các nền văn hóa như là 
suối nguồn của lòng bi mẫn, thương yêu, cảm thông, 
đạo đức và trực giác, chứ không chỉ đơn thuần là một 
khối cơ bắp có chức năng đưa máu đi khắp cơ thể. Tuy 
nhiên, theo quan điểm của đạo Phật thì cả hai khía 
cạnh của con đường tu tập nói trên đều được hiểu là 
diễn ra trong tâm thức. Thật khôi hài khi cho rằng 
theo quan điểm đạo Phật thì tâm thức nằm giữa lồng 
ngực! [Vì thế, ta phải hiểu rằng] một trái tim rộng mở 
chính là một tâm hồn rộng mở. Sự thay đổi của trái 
tim cũng là sự đổi thay của tâm hồn. Dù vậy, nếu chỉ 
hiểu một cách tạm thời thì khái niệm về trái tim như 
trên cho ta một công cụ hữu ích khi cố gắng nhận hiểu 
sự khác biệt giữa hai khía cạnh “rộng lớn” và “sâu sắc” 
của con đường tu tập. 

EKhía cạnh tu tập thứ hai là “trí tuệ”, cũng được 
biết như là “sự sâu sắc”. Trong khía cạnh này, chúng 
ta nói đến phạm vi của bộ não, nơi mà sự hiểu biết, 
phân tích và nhận thức phê phán là những khái niệm 
ngự trị. Trong pháp tu tập trí tuệ, chúng ta đào sâu 


170 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 6: RỘNG LỨN WÀ SÂU SẮP... 





sự nhận hiểu về vô thường, bản chất khổ đau của đời 
sống và thực thể vô ngã của chúng ta. Bất kỳ một điểm 
nào trong số những tuệ giác nội quán này đều có thể 
phải trải qua nhiều kiếp sống để nhận hiểu thấu đáo. 
Thế nhưng, chỉ bằng cách nhận ra được bản chất vô 
thường của sự vật thì ta mới có thể vượt qua được sự 
bám chấp vào chúng, cũng như vào bất kỳ ý niệm nào 
về sự thường hằng. Khi ta thiếu sự hiểu biết về bản 
chất khổ đau của cuộc đời, sự tham luyến của ta đối 
với đời sống sẽ gia tăng. Nếu ta nuôi dưỡng nhận thức 
sâu xa về bản chất khổ đau của cuộc đời, ta sẽ vượt 
qua sự tham luyến ấy. 


Suy cho cùng, tất cả những khó khăn của chúng 
ta đều bắt nguồn từ một sự ảo tưởng căn bản. Ta tin 
vào sự hiện hữu sẵn có trong tự tánh của chính bản 
thân ta và tất cả các hiện tượng khác. Ta phóng tưởng 
một ý niệm về bản chất thật có và tự tồn tại của sự vật 
rồi bám chặt vào ý niệm ấy, trong khi sự thật là các 
hiện tượng không hề có bản chất như thế. Hãy lấy ví 
dụ về một chiếc ghế đơn giản thôi. Chúng ta tin, mà 
không hề nhận thức đầy đủ về niềm tin này, rằng thật 
sự có một điều như là “bản chất ghế”, tức là tính chất 
của một chiếc ghế, dường như đang tồn tại trong các 
bộ phận của chiếc ghế: những chân ghế, chỗ ngồi và 
chỗ dựa. Cũng theo cách như vậy, mỗi chúng ta đều 


172 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 6: RỘNG LỨN WÀ SÂU SẮP... 





tin là có một “cái tôi” có thực thể và tương tục hiện hữu 
khắp trong các bộ phận thể chất và tỉnh thần đã tạo nên 
chúng ta. Tính chất “có thực thể” này là hoàn toàn do 
chúng ta quy gán, thật ra tính chất ấy không hề tôn tại. 


Sự bám chấp vào “cái tôi” có thực thể tự tổn tại 
này là một tri giác sai lầm căn bản mà ta nhất thiết 
phải loại trừ thông qua những tu tập thiền định thuộc 
phần trí tuệ. Tại sao vậy? Vì nó là gốc rễ của tất cả khổ 
đau. Nó là cốt lõi của mọi cảm xúc phiền não. 


Ta chỉ có thể từ bỏ được ảo tưởng về tính chất “có 
thực thể” này bằng việc nuôi dưỡng phẩm tính đối trị 
trực tiếp với nó, đó là trí tuệ nhận ra được sự không 
tồn tại của tính chất ấy. Một lần nữa, ta nuôi dưỡng 
trí tuệ sâu sắc này cũng giống như ta nuôi dưỡng sự 
khiêm hạ để diệt trừ tận gốc sự kiêu mạn trong ta. 
Trước hết, chúng ta nhất thiết phải suy xét nhuần 
nhuyễn về cách thức sai lầm mà ta đang nhận thức 
chính bản thân mình cũng như mọi hiện tượng khác. 
Sau đó, ta có thể nuôi dưỡng một nhận thức đúng về 
các hiện tượng. Khởi đầu, nhận thức này có thể chỉ 
đơn thuần dựa theo lý trí, giống như những hiểu biết 
mà ta đạt được thông qua việc học hỏi và lắng nghe 
giáo pháp. Để nhận thức này trở nên sâu sắc hơn thì 
cần phải có những thực hành thiền định kéo dài hơn, 
như sẽ được miêu tả trong chương 11: “Sự an định”, 


174 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 6: RỘNG LỨN WÀ SÂU SẮP... 





chương 12: “Chín giai đoạn thiền định” và chương 13: 
“Trí tuệ”. Chỉ khi ấy thì nhận thức này mới thật sự có 
khả năng tác động đến quan điểm của ta về bản thân 
mình và các sự vật khác. Bằng cách trực nhận được 
rằng “cái tôi” này không hề có bản chất tự nó tôn tại, 
ta đánh bật được tận gốc nền tảng căn bản nhất của sự 
chấp ngã, vốn là cốt lõi của mọi khổ đau. 


Phát triển trí tuệ là một tiến trình làm cho những 
suy nghĩ của ta tiến đến chỗ tương ưng với cách thức 
hiện hữu thật sự của sự vật. Qua tiến trình này, ta 
dần dần loại bỏ được những nhận thức sai lầm về thực 
tại đã có từ vô thủy đến nay. Điều này thật không dễ 
dàng. Chỉ riêng việc hiểu được ý nghĩa của những cách 
diễn đạt như “sự tồn tại nhờ vào tự tính” hay “bản chất 
thật có” của sự vật cũng đã đòi hỏi rất nhiều sự học hỏi 
và suy ngẫm. Việc nhận biết được rằng sự vật không 
hề tự tồn tại nhờ vào tự tính của chúng là một tuệ giác 
nội quán sâu sắc, đòi hỏi nhiều năm học hỏi và thiền 
định. Chúng ta nhất thiết phải bắt đầu bằng cách suy 
xét nhuần nhuyễn những ý niệm đó, và sẽ tìm hiểu 
sâu hơn trong phần sau của sách này. Tuy nhiên, ngay 
bây giờ chúng ta hãy trở lại với pháp tu phương tiện để 
tìm hiểu về ý niệm bi mẫn. 


176 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG T: LÙN6 BI MÃN 


òng bi mẫn là gì? Lòng bi mẫn là tâm 

| muốn cho người khác thoát khỏi 

đau khổ. Chính nhờ có lòng bi mẫn mà ta khao khát 

đạt đến giác ngộ. Chính lòng bi mẫn thúc giục ta dấn 

thân vào những pháp tu tập đức hạnh hướng đến quả 

Phật. Vì thế, chúng ta nhất thiết phải hiến mình trọn 
vẹn cho sự phát triển lòng bi mẫn. 


SỰ CẢM THÔNG 


Trong bước đầu tiên hướng đến một trái tim bi mẫn, 
ta nhất thiết phải phát triển sự cảm thông hay gần gũi 
với người khác. Ta cũng phải nhận ra sự nghiêm trọng 
trong những khổ đau của họ. Càng gần gũi với một 
người, ta càng thấy rõ hơn rằng nỗi khổ đau của họ là 
nghiêm trọng đến mức không thể chịu đựng nổi. Sự 
gần gũi tôi nói đây không phải về mặt thể xác, cũng 
không cần thiết phải là về tình cảm. Đó là một cảm 
thức trách nhiệm, quan tâm đến một người khác. Để 
phát triển một sự gần gũi như thế, ta nhất thiết phải 


178 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG T: LÙNG BI MÃN 





suy ngẫm về những đức tính giúp nuôi dưỡng hạnh 
phúc của người khác. Chúng ta phải suy ngẫm đến 
mức thấy được rằng điều này mang lại hạnh phúc và 
an bình nội tâm cho mọi người như thế nào. Chúng ta 
phải suy ngẫm đến mức nhận ra được người khác tôn 
trọng và quý mến ta như thế nào khi ta đối xử với họ 
bằng một thái độ như thế. Ta phải suy ngẫm về những 
tác hại của sự ích kỷ, thấy được rằng chúng đã khiến 
ta hành động bất thiện như thế nào, và sự nghiệp hiện 
nay của riêng ta là lợi thế có được từ những người kém 
may mắn hơn ta như thế nào. 


Việc chiêm nghiệm về lòng tốt của người khác là 
điều quan trọng. Nhận thức này cũng là kết quả của 
việc nuôi dưỡng sự cảm thông. Ta phải nhận ra rằng, 
sự nghiệp vật chất của ta thật sự phụ thuộc vào sự 
cộng tác và đóng góp của những người khác như thế 
nào. Mỗi một khía cạnh phúc lợi hiện tại của ta đều 
nhờ vào sự làm việc khó nhọc của những người khác. 
Khi ta nhìn quanh mình, ngôi nhà ta đang sống và 
làm việc, những con đường ta đi, quần áo ta mặc hay 
thực phẩm ta ăn, ta phải thừa nhận rằng tất cả đều 
được cung cấp bởi những người khác. Sẽ không có gì 
trong số những điều đó tồn tại để ta hưởng thụ hay sử 
dụng, nếu không nhờ vào lòng tốt của quá nhiều người 
mà ta không quen biết. Khi suy ngẫm theo cách này, 


180 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG T: LÙNG BI MÃN 





sự trân trọng của ta đối với người khác sẽ phát triển, 
đồng thời sự cảm thông và gần gũi của ta đối với người 
khác cũng sẽ gia tăng. 

Ta nhất thiết phải nỗ lực để nhận ra sự phụ thuộc 
của ta vào những người mà ta sinh lòng bi mẫn. Nhận 
thức này thậm chí sẽ giúp họ gần gũi ta nhiều hơn. 
Cần phải có sự chú tâm kiên trì để có thể nhìn người 
khác thông qua lăng kính giảm bớt sự vị kỷ. Ta phải 
nỗ lực để nhận ra ảnh hưởng cực kỳ lớn lao của người 
khác đối với hạnh phúc của bản thân ta. Khi ta kiểm 
chế không buông thả theo một quan điểm sống ích kỷ, 
ta có thể thay thế bằng một quan điểm biết trân trọng 
hết thảy mọi chúng sinh. 


Ta không nên mong đợi là quan điểm của mình đối 
với người khác sẽ thay đổi một cách tức thì. 


NHẬN RA KHỔ ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC 


Sau khi phát triển sự cảm thông và gần gũi, thực 
hành quan trọng tiếp theo trong quá trình trau đồi 
lòng bi mẫn là hiểu thấu được bản chất của đau khổ. 
Lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh phải bắt nguồn 
từ việc nhận biết được nỗi khổ đau của họ. Một điều 
rất đặc thù trong sự suy ngẫm về nỗi khổ đau là, nếu 
ta chú tâm vào nỗi khổ đau của chính mình rồi sau mới 


182 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG T: LÙNG BI MÃN 





mở rộng nhận thức ấy đến những khổ đau của người 
khác, thì thực hành đó sẽ có khuynh hướng mạnh mẽ 
và hiệu quả hơn. Lòng bi mẫn của ta đối với người 
khác sẽ phát triển khi nhận thức về những khổ đau 
của họ được phát triển. 


Tất cả chúng ta đều cảm thông một cách tự nhiên đối 
với những người đang trải qua nỗi khổ vì bệnh tật đau 
đón, hoặc nỗi đau mất người thân yêu. Đây là một loại khổ 
mà trong đạo Phật gọi là khổ vì đau khổ (khổ khổ). 


Việc khởi sinh lòng bi mẫn sẽ khó khăn hơn đối 
với người đang trải qua những gì mà đạo Phật gọi là 
nỗi khổ của sự đổi thay, biến hoại, trong thuật ngữ 
truyền thống có thể bao gồm cả những kinh nghiệm 
vui thích (lạc thọ) như tận hưởng danh vọng hay sự 
giàu sang. Đây là loại khổ thứ hai - hoại khổ. Khi ta 
thấy người khác tận hưởng thành công trong đời sống 
thế tục, thay vì khởi lòng bi mẫn thương xót vì biết 
rằng [những thứ ấy] cuối cùng sẽ kết thúc, khiến họ 
phải khổ đau thất vọng vì mất mát, thì ta lại thường 
có khuynh hướng ngưỡng mộ và đôi khi thậm chí là 
ghen ty. Nếu ta có sự hiểu biết chân thật về khổ đau 
và bản chất của nó, ta sẽ nhận ra rằng việc thụ hưởng 
danh vọng và giàu sang là tạm bợ biết bao và niềm vui 
có được từ đó sẽ kết thúc một cách tự nhiên như thế 
nào, khiến người ta phải đau khổ. 


184 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG T: LÙNG BI MÃN 





Còn có loại khổ thứ ba với mức độ sâu sắc hơn và 
là loại đau khổ vi tế nhất - hành khổ. Ta trải qua nổi 
khổ này triển miên vì nó chính là hệ quả của vòng luân 
hồi. Bản chất của vòng luân hồi là ta phải liên tục bị 
sai xử bởi những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực. Và khi 
nào ta còn bị chúng sai xử thì bản thân sự hiện hữu 
của ta chính là một dạng thức biểu hiện của đau khổ. 
Mức độ đau khổ này bao trùm suốt cuộc đời ta, xô đẩy 
ta loanh quanh mãi trong vòng luẩn quần của những 
xúc cảm tiêu cực và hành vi bất thiện. Tuy nhiên, loại 
khổ này rất khó nhận biết. Nó không phải trạng thái 
đau khổ rõ ràng như ta nhận thấy trong nỗi khổ vì khổ 
đau (khổ khổ), cũng không phải đối nghịch với sự giàu 
sang thịnh vượng như ta nhận thấy trong nỗi khổ vì 
sự thay đối, biến hoại (hoại khổ). Thế nhưng, nỗi khổ 
đau bao trùm này (hành khổ) là sâu sắc nhất, ảnh 
hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống. 


Một khi ta phát triển được sự hiểu biết sâu sắc 
về ba mức độ đau khổ qua kinh nghiệm của chính 
bản thân mình, việc chuyển sự quan tâm của ta đến 
[những khổ đau của] người khác và suy ngẫm về ba 
mức độ khổ đau [như trên của họ] sẽ dễ dàng hơn. Từ 
đó ta có thể phát triển tâm nguyện mong sao cho tất cả 
chúng sinh đều được thoát khỏi mọi khổ đau. 


186 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG T: LÙNG BI MÃN 





Một khi ta có thể kết hợp sự cảm thông đối với 
người khác và sự hiểu biết sâu sắc về những nỗi khổ 
đau mà họ đang chịu đựng, ta sẽ dễ dàng sinh khởi lòng 
bi mẫn chân thật đối với họ. Chúng ta nhất thiết phải 
thực hiện điều này một cách liên tục, không gián đoạn. 
Ta có thể so sánh tiến trình này với việc tạo ra một tia 
lửa bằng cách chà xát hai que củi. Chúng ta biết rằng, 
để đạt đến thời điểm phát ra tia lửa, ta nhất thiết phải 
duy trì lực ma sát liên tục để đều đặn tăng dần nhiệt độ 
lên đến mức mà que củi có thể bốc cháy. Tương tự, khi 
ta nỗ lực để phát triển những phẩm chất tinh thần như 
lòng bi mẫn, ta nhất thiết phải chuyên cần vận dụng 
những pháp tu tập tỉnh thần cần thiết để đạt đến kết 
quả mong muốn. Loay hoay với việc này theo cách ngẫu 
hứng sẽ chẳng mang lại chút lợi ích thật sự nào. 


LÒNG TỪ ÁI 


Trong khi lòng bi mẫn là mong muốn mọi người 
thoát khỏi khổ đau, thì lòng từ ái là mong muốn mọi 
người đều được hưởng hạnh phúc. Cũng giống như với 
lòng bi mẫn, khi ta nuôi dưỡng lòng từ ái thì điều quan 
trọng là phải bắt đầu bằng việc chọn một con người 
cụ thể để tập trung sự quán niệm, và sau đó mở rộng 
phạm vi quan tâm ngày càng rộng hơn nữa, cho đến 
mức hoàn thiện cuối cùng và bao gồm tất cả chúng 


188 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG T: LÙNG BI MÃN 





sinh. Một lần nữa, ta cũng bắt đầu bằng cách chọn 
một đối tượng quán niệm là người không gây cảm xúc 
gì mạnh mẽ nơi ta. Sau đó, ta mở rộng sự quán niệm 
này đến bạn bè, người thân trong gia đình, và cuối 
cùng là những người đặc biệt đối nghịch với ta. 


Đối tượng quán niệm của ta phải là một con người 
thật sự, và ta phải phát triển lòng từ bi hướng về người 
đó đến mức có thể thật sự khởi sinh lòng từ bi đối với 
tất cả những người khác. Mỗi lần thực hành ta chỉ nên 
chọn một người để quán niệm. Nếu không, pháp quán 
từ bi của ta có thể cuối cùng cũng chỉ tạo ra một cảm 
xúc rất chung chung đối với tất cả mọi người, và không 
tạo ra được sự tập trung hay năng lực đặc biệt cho sự 
quán niệm. Và như vậy, khi ta thật sự vận dụng sự 
quán niệm theo cách này hướng đến những con người 
đặc biệt mà ta không ưa thích, ta thậm chí có thể sẽ 
[không sinh khởi được lòng từ bi và] nghĩ rằng: “Ồ, 
hắn ta là một trường hợp ngoại lệ.” 


190 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 8: TỪ BI (UIĂN 


LÒNG BI MẪN VÀ TÁNH KHÔNG 


òng bi mẫn mà ta nhất thiết phải đạt 
|“. [qua quá trình tu tập] khởi sinh từ 
tuệ giác quán chiếu về tánh Không, bản chất rốt ráo 
của thực tại. Chính ở điểm này mà hai phạm trù “rộng 
lớn” và “sâu sắc” đã gặp nhau. Bản chất rốt ráo này, 
như đã giải thích ở chương 6: “Rộng lớn và sâu sắc...” 
là mọi khía cạnh của thực tại đều không có tự tính 
tự tồn tại, tất cả các pháp đều không có một tự tính 
đồng nhất. Chúng ta tự gán ghép phẩm chất “có tự 
tính tự tổn” này cho thân tâm ta, để rồi nhận thức về 
cái [khái niệm] trạng thái khách quan [do chính mình 
gán ghép] đó như là “bản ngã”, hay “cái tôi”. Cảm thức 
mạnh mẽ về bản ngã này sau đó lại bám víu vào một 
kiểu bản chất tự tổn nào đó của các pháp, chẳng hạn 
như là “tính chất xe” của một chiếc xe hơi mới mà ta 
khao khát. 


Và kết quả của sự cụ thể hóa khái niệm như vừa 
nêu trên cùng với sự bám víu tiếp theo sau nó là ta 
cũng có thể sẽ phải trải qua những cảm xúc như sân 


192 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 8: TỪ BI QUÁN 





hận hoặc khổ đau trong tình huống không có được đối 
tượng mà mình khao khát, như xe hơi, máy vi tính 
mới, hay có thể là bất kì sự vật gì. Sự cụ thể hóa như 
trên thực sự có nghĩa là, chính ta đã gán ghép cho các 
đối tượng ấy một thực thể mà chúng không hề có. 


Khi lòng bi mẫn được kết hợp với sự nhận hiểu về 
cách thức mà tất cả những đau khổ của chúng ta đều 
xuất phát từ nhận thức sai lầm về bản chất thực tại, 
đó là lúc ta đạt được bước tiếp theo trên cuộc hành 
trình tâm linh. Khi ta nhận ra rằng nền tảng của khổ 
đau chính là nhận thức sa1 lầm này, là sự bám víu sai 
lầm vào một “cái tôi” không thực có, ta sẽ thấy rằng 
khổ đau có thể dứt trừ. Một khi ta trừ bỏ nhận thức sai 
lầm, ta sẽ không còn vướng vào khổ đau nữa. 


Khi thấu rõ được rằng những đau khổ của con 
người là có thể ngăn ngừa, có thể khắc phục, lòng cảm 
thông của ta đối với sự thiếu khả năng tự giải thoát 
của chúng sinh sẽ dẫn đến một lòng bi mẫn còn mạnh 
mẽ hơn nữa. Nếu không rõ biết như vậy, cho dù lòng bi 
mẫn của ta có thể là mạnh mẽ, nhưng rất có thể ta sẽ 
rơi vào tình trạng thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. 


194 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 8: TỪ BI QUÁN 





QUÁN TỪ BI NHƯ THẾ NÀO? 


Nếu ta thật sự muốn phát triển lòng bi mẫn, ta 
phải dành nhiều thời gian hơn cho điều đó chứ không 
chỉ giới hạn ở những thời ngồi thiền chính thức. Đó 
là mục tiêu mà ta nhất thiết phải toàn tâm toàn ý 
thệ nguyện đạt đến. Nếu mỗi ngày ta thực sự có được 
thời gian để ngồi quán niệm thì rất tốt. Như tôi đã đề 
nghị, buổi sáng sớm là thời gian rất tốt cho việc quán 
niệm như thế, vì tâm trí ta đặc biệt sáng suốt vào lúc 
ấy. Tuy nhiên, ta nhất thiết phải dành nhiều thời gian 
hơn cho việc nuôi dưỡng lòng bi mẫn chứ không chỉ là 
quán niệm vào buổi sáng. Chẳng hạn, trong những 
thời ngồi thiền chính thức ngoài buổi sáng, ta nỗ lực 
phát triển sự cảm thông và gần gũi với người khác. Ta 
quán chiếu về sự khổ đau bế tắc của họ. 


Và một khi trong ta đã sinh khởi lòng bi mẫn chân 
thật sự, ta cần phải duy trì và hoàn toàn trải nghiệm 
tâm bi mẫn ấy, sử dụng pháp thiền chỉ mà tôi đã mô tả 
[trong chương trước] để duy trì sự tập trung mà không 
khởi sinh tư tưởng hay suy diễn. Điều này cho phép 
lòng bi mẫn thấm đẫm tràn ngập trong ta. Và khi cảm 
xúc bi mẫn bắt đầu yếu ớt dần đi, ta lại vận dụng suy 
luận [theo pháp thiển quán] để khơi dậy trở lại lòng 
bi mẫn của mình. Ta thay đổi qua lại giữa hai pháp 


196 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 8: TỪ BI QUÁN 





thiền [chỉ và quán], rất giống như người thợ gốm làm 
việc với đất sét, cho nước vào nhồi và tạo hình đúng 
lúc cần thiết. 


Thông thường, tốt nhất là ban đầu ta không nên 
dành quá nhiều thời gian cho những buổi thiền định 
chính thức. Ta sẽ không thể phát tâm từ bi với tất 
cả chúng sinh trong một sớm một chiều. Ta cũng sẽ 
không thành tựu trong một tháng hay một năm. Nếu 
ta có thể giảm thiểu khuynh hướng ích kỷ và phát 
triển đôi chút sự quan tâm đến người khác trước khi 
từ bỏ cõi đời, xem như ta đã sống có ích trong kiếp này. 
Thay vì thế, nếu ta cố ép mình phải đạt đến quả Phật 
trong một khoảng thời gian ngắn, không bao lâu ta sẽ 
mệt mỏi trong việc hành trì. [Khi ấy], chỉ riêng quang 
cảnh nơi ta ngồi thiền chính thức mỗi buổi sáng cũng 
đủ để khơi dậy sự nản lòng. 


TÂM ĐẠI BI 


Trạng thái Phật quả tối thượng được tin là có thể 
đạt đến trong một đời người. Đó là đối với những hành 
giả phi thường đã trải qua nhiều kiếp tu tập trước đây 
để chuẩn bị cho cơ hội [thành tựu] này. Ta chỉ có thể 
cảm thấy khâm phục những hành giả như thế và noi 
gương họ để phát triển sự kiên trì thay vì cố ép mình 
đến bất kỳ mức độ thái quá nào. Tốt nhất là ta đi theo 


198 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 8: TỪ BI QUÁN 





con đường trung đạo, tránh đi sự thờ ơ lãnh đạm và sự 
cuồng nhiệt quá độ. 


Ta cần phải chắc chắn rằng, dù bất cứ việc gì ta 
làm cũng đều duy trì được một phần tác động hay ảnh 
hưởng từ sự thực hành thiền định, nhằm định hướng 
cho mọi hành vi của ta trong đời sống hằng ngày. Nhờ 
làm được như thế nên mọi việc ta làm ngoài những 
thời thiền định chính thức đều trở thành một phần 
trong sự rèn luyện tâm từ bi. Thật không khó để phát 
triển sự thương cảm đối với một em bé trong bệnh viện 
hay một người quen đang đau khổ than khóc vì cái 
chết của người bạn đời. Ta nhất thiết phải bắt đầu suy 
xét đến việc làm thế nào để tâm hồn rộng mở đến cả 
những người mà ta thường ganh ghét, những người có 
cuộc sống tốt đẹp và giàu sang. Với nhận thức ngày 
càng sâu sắc hơn về bản chất khổ đau, đã đạt được từ 
những buổi ngồi thiền, ta sẽ có được khả năng hướng 
tâm bi mẫn đến cả những người như thế. 


Cuối cùng, ta phải có được khả năng hướng [tâm 
bi mẫn] về tất cả chúng sinh cũng theo cách như vậy, 
thấy được rằng tình trạng của họ luôn phụ thuộc vào 
những điều kiện của vòng sanh tử luân hồi. Bằng cách 
này, mọi sự tương tác giữa ta và người khác đều trở 
thành những chất xúc tác để lòng bi mẫn của ta càng 
thêm sâu sắc hơn. Đây là cách thức để ta giữ cho tâm 


200 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 8: TỪ BI QUÁN 





hồn rộng mở trong cuộc sống hằng ngày, ngoài những 
thời gian thiền định chính thức. 


Lòng bi mẫn chân thật luôn có sự mãnh liệt và 
phát khởi tự nhiên giống như tình yêu người mẹ dành 
cho đứa con đau khổ của mình. Suốt trong ngày, sự 
quan tâm của người mẹ như thế dành cho con mình 
luôn ảnh hưởng đến mọi suy nghĩ và hành động của 
bà ta. Đây là thái độ mà ta cần phải nỗ lực nuôi dưỡng 
hướng đến mỗi một và tất cả chúng sinh. Khi ta kinh 
nghiệm được điều này, ta đã phát khởi được tâm đại bi. 


Một khi ta đã có được cảm xúc sâu sắc nhờ vào 
lòng đại từ đại bi và tâm hồn đã rung động bởi những 
ý tưởng vị tha, nhất định ta sẽ phát nguyện hiến mình 
cho sự giải thoát tất cả chúng sinh khỏi những khổ 
đau mà họ đang gánh chịu trong vòng luân hồi, là 
vòng xoay của sự sinh ra, chết đi rồi tái sinh mà tất 
cả chúng ta đều là những tù nhân bị giam hãm trong 
đó. Nỗi khổ đau của ta không chỉ giới hạn trong hoàn 
cảnh hiện tại. Theo quan điểm Phật giáo, hoàn cảnh 
hiện tại được làm người như chúng ta là tương đối 
thoải mái. Tuy nhiên, ta sẽ chịu đựng khó khăn hơn 
nhiều trong tương lai nếu ta không tận dụng được cơ 
hội hiện tại. Lòng bi mẫn giúp ta kiềm chế được cách 
suy nghĩ ích kỷ. Ta trải nghiệm được niềm hỷ lạc lớn 


202 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 8: TỪ BI QUÁN 





lao và không bao g1ờ rơi vào cực đoan của việc mưu cầu 
hạnh phúc và sự giải thoát cho riêng mình. Ta tiếp tục 
nỗ lực để phát triển và hoàn thiện đức hạnh và trí tuệ. 
Với lòng bi mẫn như thế, cuối cùng ta sẽ đạt được tất 
cả những điều kiện cần thiết để đạt đến giác ngộ. Vì 
vậy, ta nhất thiết phải nuôi dưỡng lòng bì mẫn ngay từ 
lúc khởi đầu con đường tâm linh của mình. 


Cho đến đây, chúng ta đã đề cập đến những pháp 
hành trì giúp ta kiềm chế được những cung cách cư 
xử bất thiện. Ta đã bàn về cách thức hoạt động của 
tâm thức và ta nhất thiết phải rèn luyện tâm thức 
theo cách rất giống như ta vẫn làm với các đối tượng 
vật chất, bằng cách áp dụng những hành vi nhất định 
để mang lại những kết quả mong muốn. Ta nhận ra 
rằng, tiến trình rộng mở tâm hồn cũng không khác 
biệt. Không có phương pháp bí mật nào để giúp tạo ra 
lòng từ bi. Ta nhất thiết phải nhào luyện tâm thức một 
cách khéo léo, và với sự kiên trì, bền chí, ta sẽ nhận 
thấy rằng mối quan tâm của ta đối với hạnh phúc của 
người khác sẽ được tăng trưởng. 


204 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 9: NUôI DƯỠNG TÂM RN BỊNH 


2: có lòng bỉ mẫn chân thật đối với tất 
“ cả chúng sinh, ta phải loại trừ bất kỳ 
định kiến thiên vị nào trong thái độ ứng xử. Cách nhìn 
thông thường của ta về người khác bị chi phối hoàn 
toàn bởi những cảm xúc phân biệt luôn dao động. Ta 
luôn cảm thấy gần gũi với những người ta thương yêu. 
Với những người xa lạ hoặc chỉ quen biết sơ qua, ta 
luôn cảm thấy có khoảng cách. Và rồi với những người 
mà ta xem như thù địch, không thân thiện hoặc cách 
biệt, ta luôn cảm thấy căm ghét hoặc khinh bỉ. Tiêu 
chuẩn cho sự phân biệt giữa bạn và thù của ta dường 
như rất đơn giản. Nếu ai đó gần gũi hoặc tử tế với ta, 
thì người đó là bạn. Nếu ai đó gây khó khăn hoặc làm 
hại ta, đó là kẻ thù. Kèm theo với sự yêu mến ta dành 
cho những người thương yêu là những tình cảm như 
tham luyến và sự khao khát thôi thúc ta bộc lộ những 
cử chỉ trìu mến, thân mật. Tương tự như thế, ta nhìn 
những người mà ta không ưa thích qua những cảm 
xúc tiêu cực như giận dữ hoặc căm ghét. Vì vậy, lòng bị 
mẫn của ta đối với người khác luôn bị giới hạn, thiên 
vị, có định kiến, và tùy thuộc vào điều kiện là ta có 
cảm thấy gần gũi với họ hay không. 


206 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 9: NUÔI DƯỠNG TÂM ñN ĐỊNH 





Lòng bi mẫn chân thật nhất thiết phải là vô điều 
kiện. Ta phải nuôi dưỡng tâm an định để vượt lên 
trên bất kỳ cảm xúc phân biệt và thiên vị nào. Có một 
phương pháp để nuôi dưỡng tâm an định là quán niệm 
về tính chất không cố định của tình bằng hữu. Trước 
hết ta phải suy xét, không có gì bảo đảm rằng người 
bạn thân của ta hôm nay sẽ mãi mãi là bạn ta. Tương 
tự, ta có thể hình dung rằng sự ghét bỏ của ta đối 
với một ai đó không nhất thiết là sẽ kéo dài vô hạn. 
Những quán chiếu như thế làm phân tán và suy yếu 
đi những cảm xúc mạnh mẽ của sự thiên vị, làm giảm 
thiểu cảm giác rằng sự tham luyến của ta là mãi mãi 
không thay đổi. 


Ta cũng có thể suy ngẫm về những hệ quả tiêu cực 
của sự tham luyến mạnh mẽ đối với những người bạn 
và sự căm ghét đối với kẻ thù. Tình cảm của ta dành 
cho một người bạn hay người ta thương yêu đôi khi 
làm cho ta mù quáng trước một số khía cạnh nào đó 
của người ấy. Ta phóng chiếu lên người ấy một phẩm 
chất hoàn toàn đáng yêu, tuyệt đối hoàn hảo. Và rồi 
ta bị sốc khi thấy điều gì đó trái ngược với những 
phóng chiếu của ta. Ta thay đổi từ cực đoan của sự yêu 
thương và khao khát sang sự thất vọng, ghét bỏ và đôi 
khi thậm chí là giận dữ. Ngay cả cảm giác hài lòng và 
thoả mãn trong một mối quan hệ với người nào đó mà 


208 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 9: NUÔI DƯỠNG TÂM ñN ĐỊNH 





ta yêu thương cũng có thể dẫn đến sự thất vọng, vỡ 
mộng và căm ghét. Mặc dù ta có thể cảm thấy những 
cảm xúc mạnh mẽ như tình yêu nam nữ hoặc sự căm 
ghét chính đáng là có sức thuyết phục sâu xa, nhưng 
sự hài lòng mà chúng mang lại chỉ là trong thoáng 
chốc. Theo quan điểm của đạo Phật, việc tránh xa sự 
chế ngự của những tình cảm như thế ngay từ ban đầu 
sẽ tốt hơn rất nhiều. 


Hậu quả của việc bị chế ngự bởi lòng căm ghét 
mãnh liệt là gì? Chữ “căm ghét” trong tiếng Tây Tạng 
là “shedang”, hàm nghĩa là sự thù nghịch hằn sâu 
trong tâm hồn. Có phần nào đó không hợp lý khi ta 
đáp trả với sự bất công hoặc gây hại của người khác 
bằng sự đối nghịch. Sự căm ghét của ta không gây ảnh 
hưởng vật lý gì đến kẻ thù; nó không hề gây hại cho 
họ. Đúng hơn, chính ta là người phải gánh chịu hậu 
quả tổi tệ của sự cay đắng tràn ngập [tâm hồn] như 
thế. Nó gặm nhấm ta từ bên trong. Sự giận dữ bắt đầu 
khiến cho ta dần dần ăn không ngon, ngủ không yên 
và cuối cùng phải trằn trọc, trăn trở suốt đêm trường. 
Nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến ta, trong khi những kẻ 
thù của ta thì vẫn vậy, thật sung sướng không biết gì 
đến tình trạng sa sút của ta. 


Khi loại bỏ được sự căm ghét và giận đữ, ta có thể 
phản ứng với những hành vi gây hại cho ta một cách 


210 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 9: NUÔI DƯỠNG TÂM ñN ĐỊNH 





hiệu quả hơn nhiều. Nếu ta tiếp cận sự việc bằng một 
tâm trí bình thản, ta có thể nhìn nhận vấn đề một 
cách rõ ràng hơn và phán đoán được cách tốt nhất để 
giải quyết. Chẳng hạn, nếu một đứa bé đang làm điều 
gì đó sai trái, có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân 
em hoặc người khác, như là đùa nghịch với những que 
diêm, ta có thể trách phạt em. Khi ta đối xử theo cách 
thẳng thắn như thế, hành động của ta có nhiều khả 
năng đạt đến mục đích hơn. Đứa trẻ sẽ không phải 
phản ứng với sự giận dữ của ta, mà là với sự quan tâm 
và nhận thức của ta về sự nguy cấp. 


Đây chính là phương cách để chúng ta nhận ra 
rằng, kẻ thù đích thực của ta thật sự nằm trong chính 
bản thân ta. Chính sự ích kỷ, tham ái và sân hận của 
ta đã gây hại cho ta. Khả năng gây hại cho ta của 
những kẻ mà ta xem là thù nghịch thật ra là rất hạn 
chế. Nếu ai đó thách thức ta và ta có thể dựa vào giới 
hạnh tự thân để kiểm chế không trả đũa, thì rất có thể 
là dù người ấy có thực hiện bất kỳ điều gì, những hành 
vi ấy cũng không khiến tâm ta bị xáo trộn. Ngược lại, 
ngay vào lúc những cảm xúc mạnh mẽ như giận dữ 
quá độ, căm ghét hay khao khát vừa sinh khởi trong 
ta, chúng lập tức làm xáo trộn tâm trí, lập tức hủy 
hoại sự an ổn tỉnh thần của ta và mở tung cánh cửa để 
những bất hạnh và đau khổ tràn vào phá sạch đi mọi 
thành tựu của ta trên con đường tu tập tâm linh. 


212 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 9: NUÔI DƯỠNG TÂM ñN ĐỊNH 





Khi ta nỗ lực để phát triển tâm an định, ta có thể 
suy xét rằng, ngay chính những ý niệm về bạn và 
thù là có thể thay đổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 
Không một ai khi sinh ra đã là bạn hay thù của ta, và 
thậm chí không hề có sự đảm bảo rằng những người 
thân thiết sẽ mãi mãi là bạn ta. Bạn và thù được định 
nghĩa dựa theo sự tiếp cận và cung cách cư xử của 
người khác đối với ta. Những người mà ta tin là có 
thiện ý với ta, yêu thương và quan tâm đến ta thì nói 
chung được ta xem là bạn, là người thân thiết. Những 
người mà ta tin rằng có ác ý và muốn gây hại cho ta thì 
đó là kẻ thù của ta. Vì thế, ta xem người khác là bạn 
hay thù đều dựa trên sự cảm nhận của riêng ta về suy 
nghĩ và tình cảm mà họ dành cho ta. Như vậy, chẳng 
có ai sẵn mang bản chất là bạn hay thù của ta cả. 


Ta thường nhầm lẫn giữa hành vi của một con 
người với chính bản thân con người đó. Thói quen này 
đưa ta đến kết luận rằng chỉ vì một hành vi hay lời 
nói cụ thể nào đó mà một người là kẻ thù của ta. Thế 
nhưng, [về bản chất thì] con người vốn chỉ đơn giản 
là con người, không hề [sẵn có những tính chất như] 
bạn hay thù, là Phật tử hay tín đồ Thiên Chúa, là 
người Trung Quốc hay người Tây Tạng... Do tác động 
của hoàn cảnh, người mà trước đây là đối tượng công 
kích của ta có thể thay đổi và trở thành người bạn 
thân thiết nhất của ta. Không có gì đáng ngạc nhiên 


214 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 9: NUÔI DƯỠNG TÂM ñN ĐỊNH 





với những suy nghĩ kiểu như: “Ồ, ngày trước bạn từng 
đối xử với tôi chẳng ra gì, nhưng giờ đây chúng ta là 
những người bạn rất tốt của nhau.” 


Còn có một phương pháp khác để nuôi dưỡng sự 
an định và vượt qua những cảm xúc thiên vị, phân 
biệt. Đó là quán chiếu về việc tất cả chúng ta đều bình 
đẳng như thế nào trong ước muốn được hạnh phúc và 
vượt qua khổ đau. Hơn thế nữa, tất cả chúng ta đều 
cảm nhận được rằng, về cơ bản ta có quyền thực hiện 
ước muốn đó. 


Chúng ta làm thế nào khẳng định được quyền cơ 
bản này? Rất đơn giản, đó là một phần trong bản chất 
tự nhiên của chúng ta. Tôi không phải là người duy 
nhất để có được đặc quyền ưu tiên. Bạn cũng không 
phải là người duy nhất giữ đặc quyền ưu tiên. Mong 
muốn được hạnh phúc và vượt qua đau khổ là một 
phần trong bản chất tự nhiên của tôi cũng như của 
bạn. Và nếu điều đó là đúng, thì tất cả những người 
khác cũng đều giống như chúng ta, đều có quyền được 
hạnh phúc và vượt qua đau khổ, đơn giản chỉ vì họ cũng 
có cùng bản chất tự nhiên như ta. Chính trên nền tảng 
của sự bình đẳng này mà ta phát triển tâm an định 
đối với hết thảy mọi người. Trong khi thiền quán, ta 
phải nỗ lực để nuôi dưỡng cách nhìn nhận rằng: “Cũng 
giống như bản thân tôi luôn mong ước được hạnh phúc 


216 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 9: NUÔI DƯỠNG TÂM ñN ĐỊNH 





và vượt qua khổ đau, tất cả những người khác cũng 
vậy; và cũng giống như bản thân tôi có quyền tự nhiên 
thực hiện mong ước này, tất cả những người khác cũng 
vậy.” Ta nên lặp lại ý nghĩ này nhiều lần khi thiền 
quán cũng như trong sinh hoạt đời thường, cho đến 
khi nó thấm đẫm vào nhận thức của ta. 


Còn một suy xét cuối cùng là, trong xã hội loài 
người, hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc rất nhiều 
vào hạnh phúc của những người khác, và ngay chính 
sự tổn tại của ta cũng là kết quả đóng góp của rất 
nhiều người. Sự ra đời của ta phụ thuộc vào cha mẹ, 
và rồi ta cần có sự chăm sóc và yêu thương của cha 
mẹ trong những năm sau đó. Cho đến phương kế sinh 
nhai, nơi ăn chốn ở của ta, thậm chí là sự thành công 
và danh vọng của ta, cũng đều là kết quả đóng góp của 
vô số con người. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, có vô số 
những người khác liên quan đến sự tôn tại của ta - đó 
là chưa nói đến hạnh phúc của ta. 


Nếu ta mở rộng cách suy luận này ra khỏi phạm 
vi một đời người, ta có thể hình dung rằng, suốt qua 
những kiếp sống trước đây của ta - thực ra là từ vô 
thủy đến nay - đã có vô số người khác từng đóng góp 
nhiều vô kể cho hạnh phúc của ta. Từ đó, ta đi đến kết 
luận: “Mình dựa vào đâu mà đối xử phân biệt? Làm 
sao mình có thể đối xử thân thiện với một số người và 


218 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 9: NUÔI DƯỠNG TÂM ñN ĐỊNH 





thù địch với những người khác? Mình phải vượt qua 
mọi cảm xúc phân biệt và thiên vị. Mình phải làm lợi 
ích cho tất cả mọi người, ai cũng như a1.” 


THIỀN QUÁN ĐỀ AN ĐỊNH 


Ta tu tập như thế nào để nhận thức được sự bình 
đẳng về cơ bản của tất cả chúng sinh? Tốt nhất là hãy 
nuôi dưỡng cảm xúc an định bằng cách chú tâm trước 
hết vào những người tương đối xa lạ hoặc chỉ quen 
biết sơ qua, tức là những người mà ta không có cảm 
xúc mạnh mẽ theo bất kỳ khuynh hướng nào. Từ khởi 
điểm đó, bạn phải quán chiếu một cách bình đẳng, 
rồi hướng đến bạn bè và sau đó nữa là những kẻ thù 
nghịch. Khi đã đạt được một cách nhìn không thiên 
lệch đối với tất cả chúng sinh rồi, bạn nên thiền quán 
về lòng yêu thương, nguyện cho chúng sinh đạt được 
hạnh phúc mà họ mong cầu. 


Hạt giống bi mẫn sẽ phát triển nếu bạn gieo trồng 
trên mảnh đất màu mỡ là một nhận thức thấm đượm 
tình thương yêu. Khi bạn đã tưới tầm cho tâm thức 
bằng tình thương yêu, bạn có thể bắt đầu thiền quán 
về lòng bi mẫn. Ở đây, lòng bi mẫn chỉ đơn giản là 
niềm mong ước cho tất cả chúng sinh hữu tình đều 
được thoát khỏi khổ đau. 


220 Rộng mở tâm hồn 


HƯỚNG 10: TÂM BÙ-BÈ 


c7 a đã nói nhiều về lòng bi mẫn, sự an định 
và ý nghĩa của việc nuôi dưỡng những 
phẩm chất này trong cuộc sống hằng ngày. Khi ta 
phát huy lòng bi mẫn đến mức độ tự mình cảm thấy 
có trách nhiệm với tất cả chúng sinh, ta sẽ thấy thôi 
thúc muốn hoàn thiện khả năng của mình để phụng 
sự chúng sinh. Đạo Phật gọi tâm nguyện muốn đạt 
đến trạng thái hoàn thiện như vậy là tâm Bồ-đề, và 
người đã phát tâm như vậy là một vị Bồ Tát. 


Có hai phương pháp để phát khởi tâm Bồ-để. 
Phương pháp thứ nhất được gọi là Bảy suy niệm 
theo nhân quả, xoay quanh cách nhìn nhận rằng tất 
cả chúng sinh đều đã từng là mẹ ta trong quá khứ. 
Phương pháp thứ hai là Hoán chuyển vị trí của chính 
mình với người khác, trong đó ta nhìn tất cả những 
chúng sinh khác như chính bản thân mình. Cả hai 
phương pháp này đều được xem là những thực hành 
phương tiện, hay thuộc về khía cạnh “rộng lớn” của 
con đường tu tập. 


222 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 10: TÂM BỒ-DÈ 





BẢY SUY NIỆM THEO NHÂN QUẢ LÀM SINH 
KHỞI TÂM BÔ-ĐỀ 


Nếu ta đã từng tái sinh nhiều lần nối tiếp nhau, 
thì rõ ràng là phải có nhiều người mẹ để sinh ra ta. 
Cũng nên lưu ý rằng, sự sinh ra của chúng ta không 
chỉ giới hạn ở Trái đất. Theo quan điểm của đạo Phật, 
chúng ta đã trôi lăn trong vòng sanh tử từ rất lâu 
trước khi Trái đất này hiện hữu. Vì vậy, những kiếp 
sống quá khứ của ta nhiều đến mức không thể xác 
định, và những chúng sinh đã từng làm mẹ ta cũng 
nhiều không thể xác định. Như thế, [suy niệm] đầu 
tiên làm sinh khởi tâm Bồ-đề chính là nhận biết rằng 
tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ ta. 


Lồng yêu thương và từ ái của mẹ ta dành cho ta 
trong kiếp này thật khó đền đáp. Người đã phải trải 
qua nhiều đêm không ngủ để chăm sóc khi ta còn là 
đứa trẻ sơ sinh non nớt. Người nuôi nấng ta và sẵn 
lòng hy sinh mọi thứ, kể cả sự sống của chính mình, để 
đổi lấy sự sống cho ta. Khi ta suy ngẫm về điển hình 
thương yêu tận tụy của mẹ ta trong đời này, ta nên suy 
xét rằng mỗi một chúng sinh trong quá trình tổn tại 
[từ vô thủy đến nay] cũng đều đã từng [có lần] thương 
yêu chăm sóc ta giống như thế. Mỗi một sinh vật như 
con chó, con mèo, con cá, con ruồi... cho đến tất cả loài 


224 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 10: TÂM BỒ-DÈ 





người đều đã từng là mẹ ta vào một thời điểm nào đó 
trong quá khứ từ vô thủy, và đã từng dành cho ta sự 
thương yêu chăm sóc vô bờ bến. Suy nghĩ như thế sẽ 
khiến ta khởi lên lòng cảm kích biết ơn [đối với hết 
thảy chúng sinh]. Đây là suy niệm thứ hai làm sinh 
khởi tâm Bồ-đề. 

Khi ta hình dung điều kiện hiện tại của tất cả 
chúng sinh [đã từng là mẹ ta], ta bắt đầu khởi lên mong 
muốn giúp đỡ họ thay đổi số phận. Đây là [suy niệm] 
thứ ba làm sinh khởi tâm Bồ-đề, và từ đó dẫn đến [suy 
niệm] thứ tư làm sinh khởi tâm Bồ-đề, chính là lòng 
yêu thương trìu mến đối với tất cả chúng sinh. Tình 
cảm này lôi cuốn ta hướng về tất cả chúng sinh, tương 
tự như cảm xúc của một đứa trẻ khi được gặp mẹ. Điều 
này đưa đến lòng bi mẫn khởi sinh trong ta, và đây là 
[suy niệm] thứ năm làm sinh khởi tâm Bồ-đề. 


Lòng bi mẫn chính là tâm nguyện muốn cứu giúp 
những chúng sinh đau khổ, những người từng là mẹ ta, 
thoát khỏi tình trạng khổ đau của họ. Vào lúc này, ta 
cũng khởi sinh lòng từ ái, là tâm nguyện mong muốn 
cho tất cả chúng sinh đều đạt được hạnh phúc. Khi 
trải qua những giai đoạn [nhận lãnh] trách nhiệm [đối 
với tất cả chúng sinh], ta phát triển từ tâm nguyện 
muốn cho tất cả chúng sinh đạt được hạnh phúc và 
thoát khỏi khổ đau, dần dần tiến lên đến mức chính 


226 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 10: TÂM BỒ-DÈ 





bản thân ta nhận lãnh trách nhiệm giúp đỡ chúng 
sinh đạt đến trạng thái vượt thoát khổ đau. [Đó là suy 
niệm thứ sáu làm sinh khởi tâm Bồ-đề. ] 

Và đây là [suy niệm] cuối cùng làm sinh khởi tâm 
Bồ-đề. Khi ta khảo sát mọi điều nhằm tìm ra cách 
tốt nhất để giúp đỡ người khác, ta sẽ hướng đến việc 
phải đạt được sự giác ngộ viên mãn và trạng thái Nhất 
thiết trí của quả vị Phật. 


Câu hỏi tiềm ẩn trong phương pháp [suy niệm] 
này chính là trọng tâm của Phật giáo Đại thừa: Nếu 
tất cả những chúng sinh khác, những người từng đối 
xử tốt với ta từ vô thủy đến nay, hiện đang đau khổ, 
làm sao ta có thể nỗ lực tự thân chỉ để mưu cầu hạnh 
phúc cho riêng mình? ĐI tìm hạnh phúc cho riêng ta, 
bất chấp những khổ đau mà người khác đang trải qua, 
thì thật là một bi kịch bất hạnh. Vì vậy, rõ ràng là ta 
phải cố gắng giải thoát tất cả chúng sinh khỏi mọi khổ 
đau. Phương pháp này g1úp ta nuôi dưỡng tâm nguyện 
thực hiện điều đó. 


228 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 10: TÂM BỒ-DÈ 





HOÁN CHUYỂN VỊ TRÍ CỦA CHÍNH MÌNH 
VỚI NGƯỜI KHÁC 


Phương pháp thứ hai để phát khởi tâm Bồ-đề - tức 
là tâm nguyện đạt đến sự giác ngộ tối thượng vì lợi 
ích cho tất cả chúng sinh - là hoán chuyển vị trí của 
chính mình với người khác. Trong phương pháp này, 
ta nỗ lực nhận ra mình phụ thuộc vào người khác như 
thế nào để có được mọi thứ. Ta suy ngẫm về ngôi nhà 
ta đang ở, quần áo ta mặc, con đường ta đi, tất cả đều 
có được nhờ vào sự làm việc cực nhọc của người khác. 
Để có được chiếc áo ta đang mặc, đã có quá nhiều công 
việc phải được thực hiện, từ việc trồng cây bông vải 
đến dệt vải và may thành áo... Miếng bánh mì ta ăn 
phải được nướng chín bởi một người nào đó. Cây lúa 
mì phải được trồng bởi một người khác nữa, và sau khi 
tưới nước bón phân, phải được thu hoạch để rồi xay ra 
thành bột. Bột này còn phải được nhào nặn và nướng 
chín trong lò theo đúng cách. Thật không thể kể hết 
tất cả những người đã liên quan đến việc cung cấp 
cho ta chỉ một miếng bánh mì đơn giản. Trong nhiều 
trường hợp, máy móc làm được rất nhiều công việc; 
tuy nhiên, máy móc cũng phải được [ai đó] phát minh 
và chế tạo, rồi cũng phải có người vận hành. 


230 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 10: TÂM BỒ-DÈ 





Ngay cả những phẩm tính cá nhân của chúng ta 
như sự kiên nhẫn và ý thức đạo đức, cũng đều được 
phát triển phụ thuộc vào người khác. Thậm chí ta có 
thể đạt đến sự cảm kích rằng những ai gây khó khăn 
cho ta chính là đang cho ta cơ hội để phát triển sự 
nhẫn nhục. Thông qua sự rèn luyện tư tưởng như trên, 
ta nhận biết được rằng ta phụ thuộc vào người khác 
như thế nào để tận hưởng được mọi thứ trong cuộc 
sống. Ta phải nỗ lực phát triển nhận thức này trong 
mọi sinh hoạt đời thường sau mỗi buổi sáng thực hành 
thiền. Có quá nhiều những ví dụ về sự phụ thuộc của 
ta vào người khác. Khi ta nhận biết được những điều 
đó, ý thức trách nhiệm của ta đối với người khác sẽ 
phát triển, và tâm nguyện đền đáp lòng tốt của những 
người ấy cũng phát triển theo. 


Ta cũng phải suy ngẫm về việc những hành vi thúc 
đẩy bởi tâm vị kỷ, tuân theo luật nhân quả, đã dẫn đến 
những khó khăn mà ta phải đối mặt hằng ngày như 
thế nào. Khi ta xem xét trường hợp của chính mình, ta 
thấy rõ những khuynh hướng ích kỷ của ta là vô nghĩa 
như thế nào và vì sao chỉ có những hành động vị tha, 
dấn thân giúp đỡ người khác mới là cách cư xử hợp lý 
nhất. Một lần nữa, suy xét này hướng ta đến điều cao 
cả nhất trong tất cả các hành động: dấn thân vào con 
đường đạt đến quả Phật để cứu giúp tất cả chúng sinh. 


232 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 10: TÂM BỒ-DÈ 





Khi vận dụng phương pháp hoán chuyển vị trí 
của chính mình với người khác, điều quan trọng là ta 
cũng phải tu tập phát triển sự kiên nhẫn, vì một trong 
những trở ngại chính đối với sự phát triển và hoàn 
thiện lòng bi mẫn cũng như tâm Bồ-đề chính là thiếu 
sự kiên trì và nhẫn nhục. 


Dù chọn phương pháp nào để phát triển tâm Bồ- 
đề, ta cũng phải luôn giữ vững niềm tin và nuôi dưỡng 
tâm nguyện cao cả nhất này mỗi ngày, trong các buổi 
thiền tập chính thức cũng như sau đó. Ta phải nỗ lực 
chuyên cần để giảm trừ những khuynh hướng ích kỷ 
và thay vào đó là những khuynh hướng cao thượng 
bao gồm trong lý tưởng Bồ Tát. Điều quan trọng là 
trước tiên ta phải phát triển được một cảm thức mạnh 
mẽ của sự an định, khuynh hướng cảm thông vô phân 
biệt đối với tất cả chúng sinh. Những hạnh nguyện 
cao cả của chúng ta sẽ rất khó phát huy hiệu quả nếu 
ta tiếp tục nuôi dưỡng những định kiến thiên lệch, vì 
những hạnh nguyện ấy sẽ chỉ hướng về những ai mà 
ta cảm thấy thân thiết. 


Trong khi ta nỗ lực phát triển hạnh nguyện cao 
cả của tâm Bồ-đề, nhiều chướng ngại sẽ tự chúng bộc 
lộ. Những cảm xúc nội tại của sự tham luyến và thù 
nghịch sẽ sinh khởi để hủy hoại dần những thành tựu 
của ta. Ta thấy mình bị cuốn theo những thói quen cũ 


234 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 10: TÂM BỒ-DÈ 





làm mất thời gian vô ích, như xem ti vi hoặc thường 
xuyên giao tiếp với những bạn xấu, là những người lôi 
kéo ta rời xa mục tiêu cao cả mà ta đã thệ nguyện đạt 
đến. Ta phải nỗ lực để vượt qua những khuynh hướng 
và cảm xúc như thế, nhờ vào các phương pháp thiền 
định được trình bày trong sách này. Dưới đây là những 
bước nhất thiết phải được thực hiện. 


Trước hết, ta phải nhận ra rằng những cảm xúc 
phiền não và thói quen xấu chính là biểu hiện của tâm 
tham ái vẫn còn đang tiếp diễn, và một lần nữa suy xét 
về bản chất tai hại của chúng. Tiếp đến, ta phải vận 
dụng những phương pháp đối trị thích hợp và củng cố 
quyết tâm không buông thả theo những cảm xúc như 
thế nữa. Ta phải duy trì sự chú tâm vào thệ nguyện 
của mình đối với tất cả chúng sinh hữu tình. 

Chúng ta đã tìm hiểu qua phương pháp để rộng 
mở tâm hồn mình. Lòng bi mãn là yếu tố hết sức thiết 
yếu của một tâm hồn rộng mở và nhất thiết phải được 
nuôi dưỡng xuyên suốt trong hành trình tu tập của 
ta. Sự điểm tĩnh an định sẽ loại bỏ mọi thành kiến và 
vun đắp lòng vị tha của chúng ta đến hết thảy chúng 
sinh hữu tình. Tâm Bồ-đề là thệ nguyện thật sự bắt 
tay vào việc giúp đỡ chúng sinh. Bây giờ, chúng ta sẽ 
học hỏi về các phương pháp để phát triển sự tập trung 
cần thiết nhằm nuôi dưỡng khía cạnh còn lại trong sự 
tu tập, đó là trí tuệ. 


236 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 11: SỰ RN BỊNH 


S> an định, hay nhất tâm, là một hình thức 
thiền tập trong đó bạn lựa chọn một đối tượng 
rồi chú tâm hoàn toàn vào đó. Mức độ tập trung sẽ 
không đạt được ngay chỉ trong một lần ngồi thiền. Bạn 
nhất thiết phải luyện tâm qua từng mức độ. Dần dần, 
bạn sẽ thấy tâm trí mình ngày càng có khả năng tập 
trung chú ý cao hơn. Sự an định là trạng thái ổn định 
của tâm thức khi bạn có thể duy trì tập trung lâu dài 
vào một đối tượng tỉnh thần tùy theo ý muốn, với một 
sự định tĩnh hoàn toàn không bị phân tán. 


Trong sự tu tập pháp thiền này (thiền chỉ), cũng 
giống như với mọi pháp thiền khác, cần nhắc lại rằng 
động cơ tu tập là quan trọng hơn cả. Kỹ năng tập trung 
vào một đối tượng duy nhất có thể được vận dụng vào 
rất nhiều mục đích khác nhau. Đây chỉ thuần túy là 
một kỹ năng, và kết quả của nó được quyết định bởi 
động cơ thực hành của bạn. Là những người tu tập tâm 


238 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 11: SỰ RN ĐỊNH 





linh, điều tự nhiên là chúng ta quan tâm đến động cơ 
và mục tiêu đạo đức. Bây giờ ta hãy phân tích những 
khía cạnh kỹ thuật của phương pháp tu tập này. 


Sự an định được nhiều tín đồ của những tôn giáo 
khác nhau tu tập. Người tu tập pháp thiền này bắt 
đầu tiến trình tu tập bằng cách chọn một đối tượng 
thiển quán. Một tín đồ Thiên chúa giáo có thể chọn 
cây thánh giá hay Đức mẹ Đồng trinh làm mục tiêu 
của sự chú tâm khi thiển quán. Có thể khó khăn hơn 
cho người theo đạo Hồi giáo vì đạo này không có biểu 
tượng hình ảnh, nhưng họ có thể sử dụng niềm tin vào 
thánh Allah [như một đối tượng], vì đối tượng của thiền 
quán không nhất thiết phải là một đối tượng vật thể 
hay nhìn thấy được. Vì vậy, người ta có thể duy trì sự 
chú tâm vào đức tin sâu xa nơi Thượng đế, hoặc cũng 
có thể chú tâm vào thánh địa Mecca. Trong các bản văn 
Phật giáo thường sử dụng hình ảnh đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni như một đối tượng điển hình cho sự chú tâm. 
Một trong những lợi ích của điều này là giúp cho nhận 
thức của hành giả về những phẩm tính siêu việt của 
một vị Phật càng thêm sâu sắc, cùng với sự cảm kích 
về lòng từ bi của ngài. Kết quả là hành giả có được một 
cảm nhận mạnh mẽ hơn về sự gần gũi với đức Phật. 

Hình ảnh đức Phật mà bạn chú tâm trong pháp 
thiền này không nên là bức tranh hay bức tượng. Mặc 


240 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 11: SỰ RN ĐỊNH 





dầu bạn có thể sử dụng hình tượng cụ thể để giúp bạn 
quen thuộc dần với hình dáng và kích thước của đức 
Phật, nhưng [trong thiển quán thì] bạn nhất thiết 
phải chú tâm vào hình tượng của đức Phật trong tâm 
hồn. Bạn phải khởi lên trong tâm trí một hình dung 
về đức Phật. Một khi bạn làm được như vậy, tiến trình 
của sự an định có thể được bắt đầu. 


Đức Phật được hình dung trong tâm trí bạn không 
nên quá xa, cũng không nên quá gần. Bạn nên hình 
dung đức Phật ở khoảng ngang tầm chân mày, ngay 
phía trước mặt bạn khoảng 1,2 mét là được. Chiều cao 
của hình tượng Phật nên được hình dung vào khoảng 
7 - 10 em hoặc nhỏ hơn. Việc hình dung một hình tượng 
Phật nhỏ nhưng tỏa sáng, như thể được tạo thành bằng 
ánh hào quang, sẽ rất hữu ích. Hình dung một hình ảnh 
tỏa sáng giúp làm giảm khuynh hướng tự nhiên rơi vào 
trạng thái hôn trầm hay buồn ngủ. Mặt khác, bạn cũng 
nên cố hình dung một hình tượng có sức nặng. Nếu hình 
ảnh đức Phật được cảm nhận với một trọng lượng nào đó, 
khuynh hướng bất an có thể được chế ngự. 

Cho dù bạn có chọn đối tượng thiền quán là gì đi 
chăng nữa, sự chú tâm của bạn cũng nhất thiết phải 
ổn định và sáng suốt. Sự ổn định giảm đi vì sự phấn 
khích và tính chất phân tán, xao lãng của tâm thức, 


242 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 11: SỰ RN ĐỊNH 





vốn là một khía cạnh của tham ái. Tâm thức rất dễ 
bị chi phối bởi những dòng suy nghĩ về các đối tượng 
mà ta khao khát. Những suy nghĩ như thế ngăn cần 
ta phát triển phẩm tính an định cần thiết để thật sự 
an trú nơi đối tượng thiền quán đã chọn. Mặt khác, 
sự sáng suốt bị che mờ hơn nữa bởi sự phóng dật, 
buông thả, đôi khi cũng được gọi là một chướng ngại 
của tâm thức. 


Việc phát triển sự an định đòi hỏi bạn phải dấn 
thân hoàn toàn vào tiến trình cho đến khi bạn trở nên 
lão luyện. Một môi trường yên ổn, tĩnh lặng được xem 
là thiết yếu, cũng như phải có được những người bạn 
hỗ trợ. Bạn cần phải tạm gác lại mọi nỗi lo toan trong 
đời sống thế tục - chuyện gia đình, chuyện kinh doanh 
hay các mối quan hệ xã hội - và hoàn toàn dành trọn 
tâm trí vào việc phát triển sự chú tâm. Trong giai đoạn 
ban đầu, tốt nhất là bạn nên ngồi thiền nhiều lần với 
khoảng thời gian ngắn trong ngày, có thể khoảng mười 
đến ha1 mươi lần, mỗi lần mười lăm đến hai mươi phút 
là thích hợp. Khi sự chú tâm của bạn đã phát triển, 
bạn có thể kéo dài hơn thời gian mỗi lần ngồi thiền và 
giảm số lần trong ngày. Bạn nên ngồi theo một tư thế 
thiền định chính thức (kiết già hoặc bán già), giữ lưng 
thật thắng. Nếu bạn tu tập thật chuyên cần, bạn có 
thể đạt được sự an định chỉ trong vòng sáu tháng. 


2344 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 11: SỰ RN ĐỊNH 





Một thiền giả phải học cách đối trị với các chướng 
ngại khi chúng xuất hiện. Khi tâm thức có vẻ như trở 
nên phấn khích và bị cuốn theo một ký ức dễ chịu hay 
một áp lực trách nhiệm nào đó, hành giả nhất thiết 
phải nhận biết ngay và hướng tâm quay về chú ý vào 
đối tượng đã chọn. Cần nhắc lại ở đây rằng, chánh 
niệm là phương tiện giúp ta làm được điều đó. Khi bạn 
mới bắt đầu phát triển sự an định, thật khó để giữ tâm 
hướng vào đối tượng lâu dài hơn chốc lát. Nhờ phương 
tiện là chánh niệm, bạn hướng tâm liên tục quay lại 
với đối tượng. Và một khi ta đã chú tâm được vào đối 
tượng thì chính nhờ vào chánh niệm mà sự chú tâm đó 
được duy trì, không bị phân tán. 


Sự quán chiếu nội tâm bảo đảm rằng sự chú tâm 
của ta luôn tiếp tục ổn định và sáng suốt. Nhờ vào 
sự nội quán, ta có thể nhận biết được ngay khi tâm 
thức trở nên phấn khích hay phân tán. Những người 
quá năng động và nhanh nhẹn đôi khi không thể nhìn 
thẳng vào mắt bạn khi trò chuyện. Họ liên tục đảo mắt 
nhìn quanh. Một tâm thức tán loạn cũng rất giống 
như thế, không thể duy trì sự chú tâm vì trạng thái 
phấn khích. Sự nội quán giúp ta có thể hướng tâm trở 
lại phần nào bằng sự chú ý vào nội tâm, nhờ đó làm 
suy giảm sự phấn khích trong tâm thức. Điều này tái 
lập sự an định của tâm thức. 


246 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 11: SỰ RN ĐỊNH 





Sự quán chiếu nội tâm cũng giúp ta nhận biết 
được khi tâm thức trở nên buông thả và hôn trầm, để 
nhanh chóng hướng tâm về đối tượng quán chiếu ngay 
lập tức. Đây là vấn đề thường gặp đối với những ai có 
bản chất sống cách biệt. Sự thiền quán của họ trở nên 
quá yếu ớt, thiếu hắn sinh khí. Sự nỗ lực quán chiếu 
nội tâm có thể giúp họ kích hoạt tâm thức bằng những 
suy nghĩ có tính chất vui thích, và nhờ đó làm gia tăng 
sự sáng suốt và nhạy bén tinh thần. 


Khi bắt đầu nuôi dưỡng sự an định, không bao lâu 
bạn sẽ nhận rõ rằng việc duy trì sự chú tâm vào chủ 
đề đã chọn, dù chỉ trong một thời gian ngắn, là một 
thử thách rất lớn. Nhưng đừng nản chí! Chúng ta xem 
đây là dấu hiệu tích cực, vì cuối cùng thì bạn cũng bắt 
đầu nhận biết được sự năng động cực kỳ của tâm thức. 
Bằng cách kiên trì tu tập, khéo léo vận dụng chánh 
niệm và sự quán xét nội tâm, bạn sẽ có được khả năng 
kéo dài thời gian định tâm, tập trung vào đối tượng đã 
chọn, trong khi vẫn duy trì được sự nhạy bén, sinh khí 
và sự rung động của tư tưởng. 

Có nhiều loại đối tượng, cụ thể hoặc trừu tượng, có 
thể được dùng để phát triển sự định tâm. Bạn có thể 
nuôi dưỡng sự an định bằng cách sử dụng ngay chính 
tự thân ý thức như đối tượng tập trung của thiền quán. 


248 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 11: SỰ RN ĐỊNH 





Tuy nhiên, thật không dễ để có khái niệm rõ ràng về ý 
thức là gì, vì sự nhận hiểu này không thể có được chỉ 
đơn thuần qua miêu tả bằng ngôn ngữ. Một hiểu biết 
chân thật về bản chất của tâm thức nhất thiết phải có 
được qua thực nghiệm. 


Một sự hiểu biết như thế nên được phát triển như 
thế nào? Trước hết, bạn phải quan sát thật kỹ những 
trải nghiệm tư tưởng và cảm xúc của chính mình, 
quan sát phương cách mà ý thức đã sinh khởi trong 
bạn, quan sát phương cách mà tâm thức bạn hoạt 
động. Hầu hết thời gian ta kinh nghiệm được tâm thức 
hay ý thức đều là thông qua sự tương tác giữa ta với 
thế giới bên ngoài - những ký ức [về quá khứ] và dự 
định tương lai. Bạn thấy bực dọc vào buổi sáng? Chán 
nản vào buổi tối? Ám ảnh về một mối quan hệ đổ vỡ? 
Lo lắng về sức khỏe con cái? Hãy tạm gác lại tất cả. 
Bản chất của tâm thức, vốn là một kinh nghiệm sáng 
suốt của sự nhận biết, bị che khuất đi bởi những kinh 
nghiệm thông thường của chúng ta. Khi thiền quán về 
ý thức, bạn nhất thiết phải cố gắng duy trì tập trung 
vào giây phút hiện tại. Bạn phải ngăn chặn không để 
cho những hồi tưởng quá khứ xen vào sự quán chiếu 
của bạn. Tâm thức không nên hướng về quá khứ, cũng 
không nên chịu ảnh hưởng bởi những hy vọng hoặc lo 
sợ về tương lai. 


250 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 11: SỰ RN ĐỊNH 





Một khi bạn ngăn được những suy nghĩ như thế 
không để chúng làm gián đoạn sự định tâm, những gì 
còn lại chính là khoảng giữa của sự hồi tưởng về kinh 
nghiệm quá khứ và những mong đợi, dự tính về tương 
lai. Khoảng giữa này là một sự trống trải rỗng rang. 
Bạn nhất thiết phải nỗ lực để duy trì sự chú tâm chỉ 
vào khoảng trống rỗng rang này. 


Ban đầu, kinh nghiệm của bạn về khoảng trống 
rỗng rang này chỉ là một thoáng qua. Tuy nhiên, khi 
tiếp tục tu tập, bạn bắt đầu có thể kéo dài thời gian đó. 
Trong khi làm như vậy, bạn xua tan những tư tưởng 
ngăn che sự hiển lộ bản chất thật sự của tâm thức. 
Dần dần, sự nhận biết thuần túy sẽ có thể tỏa sáng soi 
khắp. Với sự tu tập, khoảng thời gian đó có thể ngày 
càng kéo dài hơn, cho đến khi đủ để bạn nhận hiểu 
được ý thức là gì. Điều quan trọng là phải hiểu được 
rằng, sự kinh nghiệm khoảng rỗng rang tinh thần này 
- khi ý thức hoàn toàn không còn mọi tiến trình suy 
nghĩ - không phải là một kiểu đầu óc trống không. Đó 
không phải là những gì con người trải qua trong giấc 
ngủ sâu không mộng mị hoặc khi bị bất tỉnh. 

Vào lúc bắt đầu buổi thiền tập, bạn nên tự nhắc 
nhở mình: “Tôi sẽ không để cho tâm ý bị xao lãng bởi 
những suy nghĩ về tương lai, những suy đoán, hy vọng 
hoặc sợ hãi, cũng không để tâm ý chạy theo những hồi 


252 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 11: SỰ RN ĐỊNH 





ức quá khứ. Tôi sẽ duy trì sự chú tâm vào giây phút 
hiện tại này.” Sau khi đã phát khởi một quyết tâm 
như vậy, bạn hướng tâm đến khoảng không rỗng rang 
ở giữa quá khứ và tương lai như đối tượng của thiền 
quán và chỉ đơn giản duy trì sự nhận biết về điều đó, 
loại bỏ bất kỳ tiến trình tư duy khái niệm nào. 


HAI CẮP ĐỘ CỦA TÂM THỨC 


Về bản chất, tâm thức có hai cấp độ. Cấp độ thứ 
nhất là kinh nghiệm rõ ràng của sự nhận biết như vừa 
nói trên. Cấp độ thứ hai và là bản chất rốt ráo của 
tâm thức, được kinh nghiệm với nhận thức rằng tâm 
thức này không hề có tự tính tự tồn tại. Để phát triển 
sự chú tâm hoàn toàn vào bản chất rốt ráo của tâm 
thức, bạn khởi đầu bằng cách xem cấp độ tâm thức 
thứ nhất - kinh nghiệm rõ ràng của sự nhận biết - như 
là đối tượng của sự tập trung thiền quán. Một khi đã 
đạt được sự tập trung ấy, bạn bắt đầu suy ngẫm về sự 
không có tự tính tự tồn tại của tâm thức. Những gì 
xuất hiện trong tâm thức vào lúc đó đích thật là tánh 
Không, hay không có bất kỳ tự tính tự tồn tại nào của 
tâm thức. 


Đó là bước đầu tiên. Sau đó, bạn lấy tánh Không 
này làm đối tượng của sự tập trung thiền quán. Đây là 


254 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 11: SỰ RN ĐỊNH 





hình thức thiền định rất khó khăn và đầy thách thức. 
Người ta nói rằng, một thiền giả ở cấp độ cao nhất, 
trước tiên phải nuôi dưỡng tri kiến về tánh Không, và 
sau đó trên nền tảng của tri kiến này, sử dụng chính 
tánh Không như đối tượng của thiền quán. Tuy nhiên, 
việc có được phần nào phẩm tính an định sẽ rất hữu 
ích để làm phương tiện đạt đến sự nhận hiểu về tánh 
Không ỏ mức độ sâu sắc hơn. 


256 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 12: PHÍN 6IRI DŨAN THIÊN ĐỊNH 


ho dù đối tượng thiền quán của bạn là gì, là 

bản chất của tâm thức bạn hay hình tượng 
đức Phật, bạn cũng sẽ trải qua chín giai đoạn của sự 
phát triển tâm an định. 


GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN 


Giai đoạn đầu tiên là việc hướng tâm vào đối tượng 
của sự tập trung. Gial đoạn này gọi là hướng tâm. 
Trong giai đoạn này, bạn rất khó duy trì sự tập trung 
lâu hơn một giây phút ngắn ngủi và cảm thấy nhự sự 
xao lãng tỉnh thần đã gia tăng. Bạn thường bị lôi cuốn 
ra khỏi đối tượng thiền quán, đôi khi hoàn toàn quên 
bằng đi. Thời gian thiền quán của bạn bị cuốn theo 
những tư tưởng khác nhiều hơn và bạn phải nỗ lực rất 
lớn để hướng tâm quay về với đối tượng thiền quán. 


258 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 12: HÍN &IRI 0N THIỀN ĐỊNH 





GIAI ĐOẠN THỨ HAI 


Khi có thể kéo dài thời gian duy trì sự chú tâm 
vào đối tượng đã chọn đến khoảng vài ba phút, bạn 
đạt đến giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này gọi là tương 
tục hướng tâm. Khoảng thời gian bị xao lãng vẫn còn 
nhiều hơn so với thời gian định tâm, nhưng bạn thực 
sự kinh nghiệm được những giây phút ngắn ngủi của 
sự định tĩnh tỉnh thần. 


GIAI ĐOẠN THỨ BA 


Cuối cùng rồi bạn cũng đạt đến khả năng nhận 
biết ngay lập tức khi tâm thức bị xao lãng và tái lập sự 
chú tâm. Đây là giaI đoạn tu tập thứ ba, gọi là fràng 
hướng tâm. 


GIAI ĐOẠN THỨ TƯ 


Vào gia1 đoạn thứ tư, gọi là kiên định hướng tâm, 
bạn đã phát triển chánh niệm đến mức độ không còn 
để mất sự chú tâm vào đối tượng. Tuy nhiên, đây chính 
là lúc bạn rất dễ rơi vào sự hôn trầm hay phấn khích 
mạnh mẽ. Phương pháp chủ yếu để đối trị là sự nhận 
biết bạn đang trải qua những tâm thái đó. Khi bạn đủ 


260 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 12: HÍN &IRI 0N THIỀN ĐỊNH 





khả năng để áp dụng phương pháp đối trị với những 
biểu hiện rõ ràng hơn của sự hôn trầm hay phấn khích, 
những dạng thức vi tế hơn của sự hôn trầm sẽ có nguy 
cơ khởi sinh. 


GIAI ĐOẠN THỨ NĂM 


Chai đoạn thứ năm là rèn luyện. Trong gial đoạn 
này, sự quán xét nội tâm được vận dụng để nhận dạng 
sự hôn trầm vi tế và áp dụng phương pháp đối trị. Xin 
nhắc lại, phương pháp đối trị chính là sự nhận biết 
của bạn về dạng hôn trầm vi tế này. 


GIAI ĐOẠN THỨ SÁU 


Trong gial đoạn thứ sáu, gia1 đoạn bình tâm, sự 
hôn trầm vi tế không còn sinh khởi nữa. Vì vậy, điểm 
trọng yếu vào lúc này là vận dụng phương pháp đối 
trị với sự phấn khích vi tế. Năng lực nội quán của 
bạn nhất thiết phải mạnh mẽ hơn, vì chướng ngại 
này vi tế hơn. 


GIAI ĐOẠN THỨ BẢY 
Khi bạn đã có thể ngăn không cho những dạng 


thức vi tế của sự hôn trầm và phấn khích sinh khởi nhờ 
vào những nỗ lực liên tục và phối hợp [nhiều phương 


262 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 12: HÍN &IRI 0N THIỀN ĐỊNH 





pháp], thì tâm thức bạn không còn cần thiết phải được 
phòng hộ quá nghiêm ngặt nữa. Bạn đã đạt đến giai 
đoạn thứ bảy, gọi là hoàn toàn bình tâm. 


GIAI ĐOẠN THỨ TÁM 


Khi bạn có thể hướng tâm vào đối tượng ngay sau 
một nỗ lực ban đầu và có thể duy trì sự chú tâm mà 
không trải qua bất kì sự hôn trầm hay phấn khích nào 
dù là nhỏ nhất, bạn đã đạt đến giai đoạn thứ tám. Ta 
gọi đây là sự nhất tâm. 


GIAI ĐOẠN THỨ CHÍN 


Giai đoạn thứ chín, hướng tâm an định, đạt đến 
khi bạn duy trì được sự chú tâm vào đối tượng mà 
không cần phải nỗ lực, và có thể kéo dài thời gian [định 
tâm] tùy ý. Sự an định thật sự sẽ đạt được sau khi đến 
gia1 đoạn thứ chín, nhờ quán chiếu liên tục với sự nhất 
tâm, cho đến khi bạn trải nghiệm một sự nhu nhuyễn 
hỷ lạc của cả thân và tâm. 


*xw* 


Điều quan trọng là phải duy trì một sự cân bằng 
khéo léo trong sự tu tập hằng ngày, giữa sự vận dụng 
pháp thiền hướng đến nhất tâm (thiền chỉ) và pháp 


264 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 12: HÍN &IRI 0N THIỀN ĐỊNH 





thiền quán xét (thiền quán). Nếu bạn chú ý quá nhiều 
vào việc hoàn thiện pháp thiền chỉ, khả năng quán xét 
của bạn có thể bị giảm đi. Ngược lại, nếu bạn quá quan 
tâm đến pháp thiền quán, bạn có thể giảm khả năng 
nuôi dưỡng sự an định để duy trì tập trung chú ý trong 
một khoảng thời gian dài. Bạn nhất thiết phải nỗ lực 
để tìm ra một sự cân bằng giữa việc áp dụng thiền chỉ 
và thiền quán. 


266 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 


ây giờ, chúng ta đã quen thuộc với phương 

Z2 rèn luyện tâm thức để có thể duy trì 

sự tập trung hoàn toàn vào một đối tượng thiền định. 

Khả năng này sẽ là một công cụ thiết yếu để nhận 

hiểu sâu xa về trí tuệ, đặc biệt là về tánh Không. Mặc 

dầu tôi đã đề cập đến tánh Không xuyên suốt tập sách 

này, nhưng bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn đôi 
chút xem tánh Không thực sự là gì. 


BẢN NGÃ 


Tất cả chúng ta đều có một cảm nhận rõ ràng về 
bản ngã, một cảm nhận về “cái tôi”. Ta biết rằng ta 
đang đề cập đến a1 khi suy nghĩ “tôi đang đi làm”, “tôi 
đang về nhà”, hoặc “tôi đói bụng”. Ngay cả những con 
vật cũng có một ý niệm về tự thân chúng, dù chúng 
không thể diễn đạt điều đó bằng ngôn ngữ như cách 
làm của chúng ta. Nhưng khi ta cố gắng xác định và 
nhận hiểu xem “cái tôi” này là gì, hóa ra lại rất khó xác 
định chính xác. 


268 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 





Ö Ấn Độ cổ xưa, nhiều nhà triết học Hindu quan 
niệm rằng bản ngã này độc lập với tâm trí và thể xác 
của con người. Họ cảm thấy rằng, nhất định phải có 
một thực thể có khả năng mang lại sự tương tục giữa 
những giai đoạn khác nhau của “cái tôi”, chẳng hạn 
như cái tôi “khi tôi còn trẻ” hoặc “khi tôi đã già”, và 
thậm chí là “tôi” trong một kiếp sống quá khứ với “tôi” 
trong một kiếp sống tương lai. Vì tất cả những “cái tôi” 
khác nhau này đều ngắn ngủi và không thường tôn, 
nên người ta cảm thấy rằng nhất định phải có một “cái 
tôi” đơn nhất và thường tổn nào đó làm chủ thể của tất 
cả những giai đoạn khác nhau trong đời sống. Đây là 
nền tảng để thừa nhận một bản ngã, hắn phải là khác 
biệt với tâm trí và thể xác. Triết học Hindu gọi cái bản 


N1 € 


ngã này là “atman” (lĩnh hồn). 


Thật ra, tất cả chúng ta đều ôm giữ một ý niệm 
giống như thế về bản ngã. Nếu ta khảo sát về cách 
thức mà ta nhận hiểu về ý nghĩa của bản ngã này như 
thế nào, [ta thấy rằng] ta đã xem nó là trung tâm điểm 
cho sự hiện hữu của ta. Ta không kinh nghiệm bản 
ngã như một sự kết hợp nào đó của chân, tay, đầu, 
mình... Thay vì thế, ta nghĩ về bản ngã như là chủ 
nhân của những bộ phận này. Ví dụ, tôi không nghĩ 
rằng cánh tay của tôi là tôi, tôi nghĩ đó là cánh tay 
“của tôi”, và tôi nghĩ về tâm thức cũng theo cách giống 
như vậy, như là [một đối tượng] thuộc về tôi. [Sau khi 


270 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 





phân tích như vậy, ta] nhận ra được rằng ta đã tin là 
có một “cái tôi” độc lập và tự nó hoàn chỉnh ở nơi trung 
tâm điểm sự hiện hữu của ta, là chủ thể của những bộ 
phận hợp thành ta. 

Có gì sai lầm với niềm tin này? Làm sao một bản 
ngã đơn nhất, vĩnh hằng và bất biến, độc lập với tâm 
trí và thể xác như thế lại có thể bị phủ nhận? Các 
triết gia Phật giáo cho rằng, bản ngã chỉ có thể được 
nhận hiểu trong mối tương quan trực tiếp với phức thể 
thân-tâm. Họ giải thích rằng, nếu có một linh hồn hay 
bản ngã thực sự tôn tại, thì hoặc là nó phải tách biệt 
với những bộ phận không thường tồn đã cấu thành nó, 
tức là tâm hồn và thể xác, hoặc là nó phải đồng nhất 
với những bộ phận của nó. Tuy nhiên, nếu bản ngã 
là tách biệt với tâm hồn và thể xác thì nó sẽ chẳng có 
quan hệ gì cả, vì nó sẽ hoàn toàn không liên quan gì 
đến tâm hồn và thể xác. Còn nếu cho rằng một bản 
ngã thường tổn không chia tách có thể đồng nhất với 
những bộ phận không thường tồn đã tạo thành tâm 
hồn và thể xác thì thật là khôi hài. Tại sao? Vì bản ngã 
là đơn nhất và không thể chia tách, trong khi các bộ 
phận là số nhiều. Làm sao một thực thể thuần nhất lại 
có thể có các bộ phận [cấu thành]? 


^As»” 


Vậy thì, bản chất của “cái tôi” mà ta đã quá quen 
thuộc này là gì? Một số triết gia Phật giáo hướng đến 


2/2 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 





sự kết hợp giữa các bộ phận của thân, tâm và chỉ xem 
tổng thể tất cả những cái đó là bản ngã. Những người 
khác cho rằng dòng tương tục của tâm thức chúng ta 
nhất định là bản ngã. Cũng có những người tin rằng 
bản ngã là một năng lực tỉnh thần riêng biệt nào đó, 
một “nền tảng tâm thức của mọi thứ”. Tất cả những 
ý niệm như thế đều là những nỗ lực để [giải thích] 
cho phù hợp với niềm tin sẵn có của chúng ta về một 
bản ngã trung tâm, trong khi vẫn phải thừa nhận tính 
không hợp lý của sự chắc thật và thường tôn mà ta đã 
quy gán cho nó một cách tự nhiên. 


BẢN NGÃ VÀ PHIỀN NÃO 


Nếu ta khảo sát những cảm xúc của mình, những 
kinh nghiệm tham luyến hay căm thù mạnh mẽ, ta sẽ 
nhận ra rằng nguồn gốc của những cảm xúc này chính 
là sự bám víu mãnh liệt vào một quan niệm về bản ngã. 
Một bản ngã như thế được ta mặc nhiên cho là độc lập 
và tự hoàn chỉnh, với một thực thể chắc thật. Khi niềm 
tin vào một bản ngã như vậy gia tăng, thì mong muốn 
thỏa mãn và bảo vệ nó trong lòng ta cũng gia tăng. 

Hãy để tôi đưa ra một ví dụ. Khi bạn nhìn thấy 
một cái đồng hồ xinh đẹp trong cửa hiệu, bạn tự nhiên 
bị nó hấp dẫn. Nếu người bán hàng làm rơi nó, bạn sẽ 
nghĩ: “Ối trời, cái đồng hồ đã bị rơi.” Ảnh hưởng của 


23⁄4 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 





điều này đối với bạn sẽ không lớn lắm. Tuy nhiên, nếu 
bạn đã mua cái đồng hồ và nghĩ về nó như là “đồng hồ 
của tôi”, và rồi bạn làm rơi nó, ảnh hưởng này sẽ cực 
kỳ mạnh mẽ. Bạn cảm thấy như thể tim mình nhảy 
vọt ra ngoài. Cảm xúc mạnh mẽ này từ đâu đến? Sự 
sở hữu được sinh ra từ cảm nhận về “bản ngã”. Cảm 


^»*?» 


nhận của ta về “cái tôi” càng mạnh mẽ thì cảm nhận 
về “cái của tôi” cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn. Đây là 
lý do vì sao việc chúng ta phải nỗ lực để xóa bỏ niềm 
tin về một bản ngã độc lập và tự hoàn chỉnh là điều rất 
quan trọng. Một khi ta có thể đặt nghi vấn và xóa tan 
đi sự tồn tại của một quan niệm như thế về bản ngã, 
những cảm xúc sinh khởi từ đó cũng được giảm thiểu. 


VÔ NGÃ CỦA VẠN PHÁP 


Không chỉ các chúng sinh hữu tình mới là vô ngã - 
không có một bản ngã trung tâm - mà tất cả vạn pháp 
đều như vậy. Nếu ta phân tích hay tách rời [các phần 
của] một bông hoa, tìm kiếm “bông hoa” trong những 
bộ phận của nó, ta sẽ không tìm thấy. Điều này nói lên 
rằng bông hoa không thật sự sẵn có một thực thể tự 
tồn tại. Điều này cũng đúng với trường hợp của một 
chiếc xe hơi, cái bàn hay cái ghế. Và thậm chí các mùi 
vị cũng có thể được chia tách một cách khoa học hay 
theo phép phân tích đến mức độ mà ta không còn có 
thể xem đó là một mùi hay vị. 


276 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 





Dù vậy, ta cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của 
những bông hoa và mùi hương ngọt ngào của chúng. 
Vậy chúng tồn tại như thế nào? Một số triết gia Phật 
giáo đã giải thích rằng, bông hoa mà bạn cảm nhận 
đó là một khía cạnh bên ngoài của nhận thức của bạn 
về bông hoa. Nó chỉ tổn tại bên trong chủ thể đã nhận 
thức nó. Theo cách giải thích này, nếu ở giữa chúng ta 
có một bông hoa trên bàn, thì bông hoa mà tôi nhìn 
thấy là cùng một thực thể như nhận thức của tôi về 
bông hoa, nhưng bông hoa mà bạn nhìn thấy lại là một 
khía cạnh trong nhận thức của bạn về bông hoa đó. 


Tương tự như vậy, mùi hương hoa bạn ngửi cũng 
sẽ đồng nhất với sự cảm nhận về mùi hương mà bạn 
trải nghiệm được với hương thơm của nó. Bông hoa 
tôi cảm nhận sẽ khác với bông hoa mà bạn cảm nhận. 
Mặc dầu quan điểm “duy thức” này, theo như tên gọi 
của nó, phá trừ mạnh mẽ nhận thức của chúng ta về 
sự thật khách quan, nhưng nó đã đóng góp cực kỳ 
quan trọng cho ý thức của chúng ta. Trong thực tế, 
ngay chính tâm thức tự nó cũng không là thật có. Được 
hình thành từ những kinh nghiệm khác nhau, bị kích 
thích bởi những hiện tượng khác nhau, rốt cùng thì 
tâm thức cũng là không thể xác định như bất kỳ sự 
vật nào khác. 


278 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 





TÁNH KHÔNG VÀ DUYÊN KHỞI 


Như vậy, tánh Không là gì? Đó chỉ đơn giản là tính 
chất không thể xác định [của vạn pháp]. Khi ta tìm 
kiếm một bông hoa trong những bộ phận tạo thành nó, 
ta đối diện với sự không tồn tại của một bông hoa như 
thế. Sự không tôn tại mà ta nhận ra đó là tánh Không 
của bông hoa. 


Nhưng, vậy thì không có bông hoa chăng? Tất 
nhiên là có chứ. Việc đi tìm một trung tâm điểm của 
bất kỳ sự vật nào cuối cùng đều sẽ dẫn đến một nhận 
thức tỉnh tế hơn về tánh Không của nó, tức là tính chất 
không thể xác định. Tuy nhiên, ta nhất thiết không được 
nghĩ về tánh Không của một bông hoa đơn giản chỉ là 
tính chất không xác định mà ta đối diện khi tìm kiếm 
trong những bộ phận tạo thành nó. Thay vì vậy, chính 
tính chất phụ thuộc của bông hoa, hay của bất kỳ đối 
tượng nào bạn muốn gọi tên, sẽ định nghĩa tánh Không 
của đối tượng đó. Điều này được gọi là duyên khỏi. 


Quan điểm duyên khởi được nhiều triết gia Phật 
giáo giải thích theo nhiều cách khác nhau. Một số người 
định nghĩa nó chỉ đơn thuần trong tương quan với luật 
nhân quả. Họ giải thích rằng, vì một vật thể, chẳng hạn 
như bông hoa, là kết quả của các nhân và duyên, nên nó 
sinh khởi một cách phụ thuộc. Những người khác giải 
thích sự phụ thuộc một cách tinh tế hơn. Với họ, một 


280 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 





hiện tượng là phụ thuộc khi nó phụ thuộc vào các thành 
phần của chính nó, theo cách như bông hoa phụ thuộc 
vào những cánh hoa, nhụy đực và nhụy cái. 

Có một cách giải thích về duyên khởi thậm chí còn 
tỉnh tế hơn nữa. Trong phạm vi một hiện tượng đơn 
nhất như bông hoa, những bộ phận của nó - cánh hoa, 
nhụy đực và nhụy cái - cùng với tư tưởng của ta nhận 
biết và gọi tên bông hoa là phụ thuộc lẫn nhau. Một 
yếu tố trong đó không thể tổn tại nếu không có các 
yếu tố khác. Chúng cũng là những hiện tượng độc đáo, 
tách biệt lẫn nhau. Vì thế, khi phân tích hay tìm kiếm 
một bông hoa trong những thành phần của nó, bạn sẽ 
không tìm thấy. Dù vậy, nhận thức về một bông hoa 
chỉ tồn tại trong sự tương quan với các thành phần tạo 
nên nó. Từ sự nhận hiểu về duyên khởi như vậy dẫn 
đến sự phủ nhận bất kỳ ý tưởng nào về sự tồn tại trên 
cơ sở tự tính hay sẵn có bản chất tự tồn. 


QUÁN CHIẾU VỀ TÁNH KHÔNG 


Hiểu được tánh Không thật không dễ dàng. Việc 
học về tánh Không chiếm thời gian nhiều năm dài 
trong các trường đại học tu viện ở Tây Tạng. Các vị 
học tăng thuộc nằm lòng những kinh điển liên quan 
[đến tánh Không] và những bộ luận giải của các bậc 
thầy Ấn Độ và Tây Tạng danh tiếng. Họ học hỏi với 
những học giả uyên bác và dành nhiều giờ trong ngày 


282 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 





để tranh biện về tánh Không. Để phát triển tri kiến 
về tánh Không, chúng ta cũng nhất thiết phải nghiên 
cứu và suy ngẫm về nó. Điều quan trọng là ta nên thực 
hiện những điều đó dưới sự hướng dẫn của một bậc 
thầy có đủ phẩm tính, là người có sự nhận hiểu không 
sai lầm về tánh Không. 


Cũng giống như các đề tài khác trong sách này, trí 
tuệ nhất thiết phải được nuôi dưỡng bằng thiền quán 
cùng với thiền chỉ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, 
để đào sâu nhận thức về tánh Không, bạn không thay 
đổi qua lại giữa hai phương pháp này mà thật sự là kết 
hợp chúng. Bạn chú tâm vào việc phân tích tánh Không 
nhờ vào mức độ định tâm đã đạt được ngay trước đó. 
Đây gọi là sự hợp nhất giữa định tâm và tuệ giác đặc 
biệt. Nhờ liên tục thiền tập theo cách này, tuệ giác của 
bạn sẽ phát triển thành sự nhận thức thật sự về tánh 
Không. Tại thời điểm này, bạn đạt đến giai đoạn Tư 
lương đạo (Sanskrit: sambhãra-marga; Tạng ngữ: £shogs 
lam), [gia1 đoạn đầu tiên trong ð gia1 đoạn tu tập]. 


Hiểu biết của bạn [vào lúc này] là thuộc phạm trù 
khái niệm, vì sự nhận hiểu về tánh Không của bạn có 
được thông qua sự suy diễn lý luận. Tuy nhiên, đây là 
giai đoạn chuẩn bị cho một thiền giả để tiến đến kinh 
nghiệm sâu xa của sự nhận thức về tánh Không vượt 
ngoài mọi khái niệm. 


284 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 





Trong gia1 đoạn [G1a hạnh đạo (Sanskrlt: prayoga- 
mãrga; Tạng ngữ: sbyor lam)] này, thiền giả liên tục 
nuôi dưỡng và đào sâu nhận thức suy luận của mình về 
tánh Không. Điều này giúp thiền giả đạt đến giai đoạn 
Kiến đạo (Sanskrit: dar§ana-marga; Tạng ngữ: mmthong 
lam). Thiền giả vào giai đoạn này trực tiếp thấy biết 
về tánh Không, rõ ràng như nhìn thấy những đường 
chỉ tay trong lòng bàn tay mình. 


Nhờ liên tục quán chiếu về tánh Không, thiền giả 
dần tiến đến giai đoạn Tu tập đạo (Sanskrit: bhãvanä- 
marga; Tạng ngữ: sgom lam). Không còn khía cạnh mới 
nào trên lộ trình tu tập cần phải nuôi dưỡng nữa. Thiền 
giả trong giai đoạn [Vô học đạo (Sanskrit: bhãvanä- 
marga; Tạng ngữ: mi sỈob pa1 lam)] này không ngừng 
phát triển và tăng cường những trải nghiệm về tánh 
Không đã đạt được. 


BỒ TÁT ĐỊA 


Kể từ lúc phát tâm Bồ-để, một hành giả Đại thừa 
khởi đầu con đường tu tập của mình tiến dần qua các 
giai đoạn dẫn đến quả Phật. Là người tu tập, chúng ta 
nên phát triển tất cả những phẩm hạnh khác nhau đã 
tìm hiểu trong sách này. 


Thừa nhận luật nhân quả, ta phải tuyệt đối từ bỏ 
các hành vi gây hại cho chính ta và người khác. 


286 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 





Ta nhất thiết phải nhận thức rằng đời sống là khổ 
đau. Ta phải khao khát mãnh liệt vượt qua đau khổ. 
Tuy nhiên, ta cũng nhất thiết phải khởi sinh bi nguyện 
giải thoát mọi khổ đau tràn ngập cho chúng sinh, vẫn 
đang chìm sâu trong bùn lầy sinh tử. Ta phải có lòng 
từ, mong muốn đem đến cho mọi người hạnh phúc cao 
cả nhất. Ta phải nhận lấy trách nhiệm đạt đến giác 
ngộ tối thượng [vì lợi ích của tất cả chúng sinh]. 


[Sau khi phát tâm như trên], hành giả bước vào 
giai đoạn Tư lương đạo (Tạng ngữ: fshogs lam). Với 
động cơ thúc đẩy là tâm Bồ-để, hành giả kết hợp được 
tâm an định và tuệ giác đặc biệt, nhờ đó trải nghiệm 
được sự nhận biết về tánh Không qua sự suy diễn lý 
luận như đã trình bày trên. Hành giả vào lúc này đạt 
đến giai đoạn Gia hạnh đạo (Tạng ngữ: sbyor lam). 
Trong suốt hai giai đoạn Tư lương đạo và Gia hạnh 
đạo, một vị Bồ Tát! trải qua a-tăng-ky kiếp? đầu tiên 
trong 3 a-tăng-kỳ kiếp tu tập, tích lũy vô lượng công 
đức và phát triển trí tuệ sâu xa. 


Khi nhận thức về tánh Không của hành giả không 
còn giới hạn trong phạm trù khái niệm và đã đạt đến 
1 Khái niệm Bồ Tát ở đây được dùng với nghĩa rộng nhất, chỉ một 
người đã phát tâm Bồ-đề, đang tu tập Bồ Tát hạnh. 

? A-tăng-kỳ kiếp: cách diễn đạt trong kinh điển Phật giáo có nghĩa 


là vô số kiếp, một số lượng không thể tính đếm theo cách thông 


288 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 13: TRÍ TUỆ 





giai đoạn Kiến đạo (Tạng ngữ: m£hong lam), hành giả 
đạt đến địa vị đầu tiên (Hoan hỷ địa) trong Mười địa 
vị Bồ Tát (Thập địa) dẫn đến quả Phật. Nhờ liên tục 
quán chiếu về tánh Không, hành giả đạt đến địa vị thứ 
hai (Ly cấu địa) và cũng đồng thời bước vào giai đoạn 
Tu tập đạo (Tạng ngữ: sgom lam). 


Khi hành giả trải qua hết bảy địa vị đầu tiên trong 
Thập địa, vị này sẽ tự mình dấn thân vào a-tăng-kỳ 
kiếp thứ hai của sự tích lũy công đức và trí tuệ. 


Trải qua ba địa vị còn lại [của con đường Bồ Tát 
hạnh], hành giả kết thúc a-tăng-kỳ kiếp thứ ba của 
sự tích lũy công đức và trí tuệ, và nhờ đó bước vào gia1 
đoạn Vô học đạo (Tạng ngữ: mi slob pa1 lam). 


Và đến lúc này, hành giả trở thành một vị Phật 
toàn giác. 

Ta không nên thối chí vì con đường tu tập phía 
trước kéo dài vô số kiếp. Ta nhất thiết phải kiên trì. Ta 
phải tiến dần lên mỗi lúc từng bước một, nuôi dưỡng 
từng khía cạnh trong sự tu tập của mình. Ta phải cố 
hết sức mình giúp đỡ người khác, và tự chế không gây 
tổn hại bất cứ ai. Khi những khuynh hướng ích kỷ của 
ta giảm bớt và lòng vị tha tăng thêm, ta bắt đầu hạnh 
phúc hơn, và những người quanh ta cũng hạnh phúc 
hơn. Đây là phương cách ta tích lũy công hạnh cần 
thiết để đạt đến quả Phật. 


290 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 1⁄4: (UIÄ PHẬT 


ể có thể chân chánh quy y Tam bảo, với lòng 

khao khát sâu sắc đạt đến giác ngộ tối thượng 
để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình, ta cần 
phải hiểu được bản chất của giác ngộ. Tất nhiên, ta 
nhất thiết phải nhận ra rằng bản chất của đời sống thế 
tục là đầy dãy khổ đau. Ta biết rằng việc sống buông 
thả trong vòng luân hồi là hoàn toàn vô ích, cho dù 
điều đó có vẻ như rất cám dỗ. Ta quan tâm đến nỗi khổ 
đau mà người khác đang không ngừng gánh chịu, và 
khao khát giúp họ vượt thoát khổ đau. Khi sự tu tập 
được thôi thúc bởi tâm nguyện này, hướng ta đến việc 
đạt được sự giác ngộ rốt ráo của quả Phật, đó là ta đã 
bước vào con đường Đại thừa. 


Thuật ngữ Đại thừa thường được dùng với những 
hình thức của đạo Phật được truyền vào Tây Tạng, 
Trung Hoa và Nhật Bản. Đôi khi thuật ngữ này cũng 
được dùng chỉ cho nhiều trường phái triết học Phật 
giáo khác nhau. Tuy nhiên, ở đây tôi sử dụng thuật 
ngữ Đại thừa trong ý nghĩa của những thệ nguyện 
trong lòng mỗi một người tu tập. Động cơ thúc đẩy cao 


292 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 14: (UÑ PHẬT 





quý nhất mà ta có thể có là mang đến hạnh phúc cho 
tất cả chúng sinh, và nỗ lực lớn nhất mà ta có thể thực 
hiện là giúp cho tất cả chúng sinh hữu tình đều đạt 
được hạnh phúc ấy. 


Những người tu tập theo Đại thừa tự nguyện dấn 
thân để đạt đến quả Phật. Họ nỗ lực để phá trừ vô 
minh, phiền não và những cung cách suy nghĩ chịu sự 
thúc đẩy của tâm ích kỷ, vốn ngăn không cho họ đạt 
đến trạng thái nhất thiết trí và giác ngộ viên mãn để 
có thể thật sự làm lợi ích cho chúng sinh. Người tu tập 
dành trọn đời mình để thanh lọc những phẩm hạnh 
như là rộng lượng bố thí, trì giới, nhẫn nhục... đạt đến 
mức độ mà họ có thể hiến mình hoàn toàn theo bất kỳ 
phương cách nào khi cần thiết, cũng như chấp nhận 
tất cả những khó khăn và bất công về mình để phụng 
sự người khác. 


Quan trọng nhất là họ phát triển được trí tuệ: 
nhận thức về tánh Không. Họ nỗ lực hành trì để làm 
cho nhận thức của họ về ý nghĩa không có tự tính tự 
tồn [của vạn pháp] ngày càng sâu sắc hơn. Họ nhất 
thiết phải tỉnh luyện tuệ giác quán chiếu này và phải 
phát huy sự tinh tế của tâm thức để có thể làm được 
điều đó. Tất nhiên, việc miêu tả tiến trình đạt đến sự 
giác ngộ tối thượng của quả Phật là rất khó. Có thể 
nói, khi nhận thức của hành giả ngày càng sâu sắc hơn 


294 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 14: (UÑ PHẬT 





và thấy rằng [hết thảy các pháp] không hề có tự tính tự 
tôn tại, thì tất cả gì còn sót lại của tâm ích kỷ đều bị loại 
trừ và hành giả đạt đến trạng thái giác ngộ viên mãn 
của quả Phật. Tuy nhiên, trừ phi chúng ta tự mình thật 
sự đạt đến sự chứng ngộ như thế, bằng không thì sự 
hiểu biết của ta vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi. 

Khi những tàn tích cuối cùng của nhận thức vô 
minh sai lầm và sự phân biệt được loại trừ khỏi tâm 
thức hành giả, tâm thanh tịnh ấy chính là tâm Phật. 
Hành giả đã đạt đến giác ngộ. Tuy nhiên, sự giác ngộ 
còn có một số phẩm tính khác được đề cập đến trong 
kinh điển như là các thân Phật. Một số các thân này 
thị hiện hình sắc, nhưng một số khác là không hình 
sắc. Trong số những thân Phật không hình sắc bao 
gồm cả Pháp thân. Pháp thân Phật chính là những gì 
ta được biết về tâm thanh tịnh. Phẩm tính nhất thiết 
trí của tâm thức giác ngộ và năng lực nhận biết không 
gián đoạn về tất cả các pháp cũng như bản chất vô tự 
tính của chúng được gọi là Phật trí thân. Và tự tánh 
rỗng rang của tâm nhất thiết trí được gọi là Phật bản 
nhiên thân. Tất cả những thân Phật này (được xem 
như những khía cạnh khác nhau của Pháp thân) đều 
không có hình sắc. Mỗi một thân Phật này đều đạt 
được nhờ vào khía cạnh trí tuệ trong sự tu tập. 


296 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 14: (UÑ PHẬT 





Và còn có những thân thị hiện có hình sắc của giác 
ngộ. Ở đây, ta bước vào một lĩnh vực rất khó nhận hiểu 
đối với hầu hết chúng ta. Những thân thị hiện này 
được gọi là các hóa thân [hay ứng hóa thân] Phật. Hỷ 
lạc thân của chư Phật là một dạng hóa thân có hình 
sắc nhưng không thể nhìn thấy đối với hầu hết chúng 
ta. Chỉ những hành giả đã chứng ngộ bậc cao, những 
Bồ Tát mà kinh nghiệm sâu sắc về chân lý rốt ráo được 
thúc đẩy bởi sự khao khát mạnh mẽ phải đạt đến Phật 
quả vì lợi ích của tất cả chúng sinh, mới có khả năng 
nhìn thấy được các thân hÿ lạc của chư Phật. 

Từ hỷ lạc thân này, vô số các ứng hóa thân tự 
nhiên hóa hiện. Khác với hÿ lạc thân, những ứng hóa 
thân như thế này của Phật quả giác ngộ viên mãn 
thực sự là nhìn thấy được và có thể tiếp cận đối với 
hàng phàm phu, những chúng sinh [còn mê lầm] như 
chúng ta. Chính nhờ vào phương tiện là các ứng hóa 
thân mà một vị Phật có thể hộ trì chúng ta. Hay nói 
cách khác, những ứng hóa thân này là sự hiển lộ của 
bậc giác ngộ. Những hóa thân này được xem là [hiện 
hữu] chỉ duy nhất và thuần túy vì lợi ích của chúng ta. 
Các hóa thân này xuất hiện vào thời điểm một hành 
giả đạt được giác ngộ viên mãn, như là kết quả của 
tâm nguyện đại bi mong muốn cứu giúp chúng sinh. 
Nhờ vào phương tiện là các hóa thân thị hiện này mà 
một vị Phật có thể chỉ dạy cho chúng sinh về phương 


298 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 14: (UÑ PHẬT 





pháp mà chính ngài đã vận dụng để đạt được trạng 
thái giải thoát khổ đau. 

Đức Phật giúp đố chúng ta qua các ứng hóa thân 
như thế nào? Phương tiện chính mà đức Phật hiển bày 
giác hạnh của ngài chính là giáo pháp này. Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, vị Phật có thật trong lịch sử đã đạt 
đến giác ngộ dưới cây Bồ-đề cách đây 2.500 năm, là 
một ứng hóa thân. 


Một sự giải thích như thế về những khía cạnh 
khác nhau của Phật quả giác ngộ nghe có vẻ gần giống 
như khoa học viễn tưởng, nhất là khi ta tìm hiểu thêm 
về khả năng hóa hiện vô số ứng hóa thân của vô số 
chư Phật thị hiện trong vô lượng vô biên thế giới để 
cứu giúp vô số chúng sinh. Tuy nhiên, trừ phi sự nhận 
hiểu của ta về quả vị Phật được phát triển đủ để bao 
hàm trong nó các khía cạnh rộng lớn như thế này của 
sự giác ngộ, bằng không thì sự quy y theo đức Phật 
của ta sẽ không mang lại sức mạnh cần thiết. Tu tập 
theo Đại thừa là một quyết tâm cực kỳ lớn lao, theo 
đó ta tự nguyện dâng hiến thân mình để mang đến 
hạnh phúc cho tất cả chúng sinh hữu tình. Nếu sự 
nhận hiểu của ta về đức Phật bị giới hạn ở hình tượng 
đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong lịch sử, hắn ta sẽ đi 
tìm sự nương tựa nơi một người đã chết cách đây rất 
lâu và không còn khả năng để giúp đỡ ta nữa. Để sự 


300 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 14: (UÑ PHẬT 





nương tựa của ta thật sự tạo nên sức mạnh, ta nhất 
thiết phải thừa nhận những khía cạnh khác của Phật 
quả giác ngộ [như đã trình bày trên]. 


Ta giải thích như thế nào về sự thường hằng bất 
diệt của một vị Phật? Ta hãy quan sát tâm thức của 
chính mình. Nó giống như một dòng sông - một dòng 
chảy tương tục của những sát-na nhận biết đơn thuần, 
hay niệm tỉnh giác; cứ mỗi một giác niệm này lại dẫn 
đến một giác niệm khác. Dòng chảy tương tục của 
những giác niệm như thế tiếp nối từ giờ này sang giờ 
khác, ngày này sang ngày kia, năm này sang năm nọ, 
và theo quan điểm Phật giáo thì thậm chí là từ kiếp 
sống này sang kiếp sống khác. Mặc dù thân thể của 
ta không thể đi theo ta một khi mạng sống đã chấm 
dứt, nhưng dòng chảy của những giác niệm - dòng 
tâm thức - vẫn tiếp tục, đi xuyên qua cái chết và cuối 
cùng là đi vào kiếp sống kế tiếp, bất kể kiếp sống đó sẽ 
mang hình thức nào. 


Mỗi người trong chúng ta đều có một dòng tâm 
thức như thế. Và dòng tâm thức đó không có điểm khởi 
đầu, không có điểm kết thúc. Không gì có thể làm dừng 
lại dòng tâm thức tương tục ấy. Theo nghĩa này thì 
dòng tâm thức là khác với những cảm xúc như giận dữ 
hay tham ái, vì những cảm xúc này có thể được ngăn 
lại bằng việc áp dụng các phương pháp đối trị. Hơn 


302 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 14: (UÑ PHẬT 





nữa, tự tánh của tâm được cho là thanh tịnh, những 
sự nhiễm ô có thể được loại trừ để làm cho dòng tâm 
thức thanh tịnh này được kéo dài mãi mãi. Một tâm 
thức đã loại trừ tất cả nhiễm ô như thế chính là Pháp 
thân Phật. 


Nếu ta suy ngẫm về trạng thái giác ngộ viên mãn 
theo cách này, lòng kính ngưỡng đối với tầm vóc lớn 
lao của Đức Phật cũng như niềm tin của ta đều sẽ gia 
tăng. Khi ta nhận thức được những phẩm tính của 
một vị Phật, sự khao khát đạt đến Phật quả càng trở 
nên mãnh liệt hơn. Ta cảm nhận được giá trị và sự cần 
thiết của năng lực hóa hiện nhiều ứng hóa thân khác 
nhau để giúp đỡ vô số chúng sinh. Điều này mang đến 
cho ta sức mạnh và sự quyết tâm để đạt đến tâm thức 
giác ngộ. 


304 Rộng mở tâm hồn 


HƯữNG 15: PHúT TÂM BÒ-ĐÈ 


ghi thức để phát khởi tâm nguyện vị tha 

mong cầu giác ngộ là một nghi thức đơn giản. 
Mục đích của nghi thức này là tái khẳng định và củng 
cố sự khao khát đạt đến Phật quả vì lợi ích của tất cả 
chúng sinh hữu tình. Sự khẳng định này là thiết yếu 
để phát triển tu tập tâm bi mẫn. 


Chúng ta bắt đầu nghi thức này bằng việc quán 
tưởng một ảnh tượng của đức Phật. Một khi hình ảnh 
quán tưởng này đã rõ nét, ta sẽ cố hình dung rằng 
đích thân đức Phật Thích-ca Mâu-n1 đang thật sự 
hiện diện trước mặt ta. Ta hình dung ngài được vây 
quanh bởi những bậc đạo sư Ấn Độ vĩ đại trong quá 
khứ. Trong số đó có cả ngài Long Thụ, người đã thành 
lập trường phái Trung Quán trong triết học Phật giáo 
với những giảng giải tỉnh tế nhất về tánh Không, và 


306 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 15: PHÁT TÂM BÙ-ĐÈ 





ngài Vô Trước, bậc thầy truyền thừa chính yếu của 


^Ax~s” 


pháp môn “phương tiện” trong sự tu tập của chúng ta. 


Ta cũng hình dung vây quanh đức Phật còn có các 
bậc Đạo sư thuộc bốn dòng truyền thừa của Phật giáo 
Tây Tạng: dòng Sakya, dòng Gelug, dòng Nyingma 
và dòng Kagyu. Sau đó, ta hình dung chính bản thân 
mình được vây quanh bởi tất cả chúng sinh hữu tình. 
Và giai đoạn này chính là thời điểm bắt đầu phát khởi 
tâm nguyện vị tha mong cầu giác ngộ. Những người 
thực hành theo các tín ngưỡng khác có thể tham gia 
nghi thức này chỉ đơn giản bằng cách nuôi dưỡng một 
thái độ nhân hậu và vị tha hướng đến tất cả chúng sinh. 


THỰC HÀNH THẮT CHI NGUYỆN 


Nghi thức [phát tâm Bồ-để] được bắt đầu với một 
nghi lễ để tích lũy công đức và tiêu trừ ác nghiệp. Ta 
tham gia nghi lễ này bằng việc quán chiếu về những 
điểm tinh yếu trong việc thực hành Thất chi nguyện. 


1 Thất chỉ nguyện (của Phật giáo Tây Tạng) được đề cập ở đây rất 
tương tự với Phổ Hiển thập nguyện trong truyền thống Hán tạng. 
Độc giả có thể tham khảo thêm nội dung của Phổ Hiển hạnh 
nguyện bao gồm: 1. Lễ kính chư Phật, 2. Xưng tán Như Lai, 3. 
Rộng tu cúng dường, 4. Sám hối nghiệp chướng, 5. Tùy hỷ công 
đức, 6. Thỉnh chuyển Pháp luân, 7. Thỉnh Phật trụ thế, 8. Thường 


308 Rộng mở tâm hồn 


HƯữNG 15: PHÁT TÂM BÙ-ĐÈ 





CHI NGUYỆN THỨ NHẤT: LỄ KÍNH 


Trong chi nguyện thứ nhất, ta kính lễ đức Phật 
bằng cách quán chiếu về những phẩm tính giác ngộ 
của ngài, bao gồm thân, khẩu và ý. Ta có thể bày tỏ 
đức tin và lòng sùng mộ bằng việc cúi đầu hay lễ lạy 
trước hình tượng đức Phật mà ta đã hình dung ra 
được. Bằng sự tôn kính trong lòng mình, ta cũng kính 
ngưỡng đối với những phẩm tính giống như đức Phật 
sẵn có trong bản thân ta. 


CHI NGUYỆN THỨ HAI: CÚNG DƯỜNG 


Chi nguyện thứ hai là một lễ cúng dường. Ta có thể 
dâng cúng những phẩm vật cụ thể, hay chỉ đơn giản 
hình dung rằng ta đang cúng dường những vật quí 
giá đến Hội chúng thiêng liêng mà ta đã hình dung là 
đang hiện diện trước mặt ta. Sự cúng dường sâu xa và 
có ý nghĩa nhất là cúng dường bằng chính sự tinh tấn 
tu tập của ta. Tất cả những phẩm tính tốt đẹp mà ta 
tích lũy được đều là kết quả của những việc làm hiền 
thiện. Những hành động bi mẫn, quan tâm chăm sóc, 
hoặc ngay cả việc mỉm cười với người khác hay bày 
tỏ sự quan tâm đến ai đó đang chịu đau đón, đều là 
những thiện nghiệp. 


Ta cúng dường những thiện nghiệp này và tất cả 
các trường hợp nói ra những lời hiền thiện. Một số ví 


310 Rộng mở tâm hồn 


HƯữNG 15: PHÁT TÂM BÙ-ĐÈ 





dụ tiêu biểu có thể bao gồm những lời khen ngợi ta 
dành cho người khác, những lời vỗ về hay an ủi, khích 
lệ - nghĩa là tất cả những hành vi hiền thiện được thực 
hiện qua lời nói. 

Ta cũng cúng dường cả những thiện nghiệp của ý. 
Sự nuôi dưỡng lòng vị tha, ý thức quan tâm chia sẻ, 
lòng bi mẫn, cũng như đức tin sâu xa và lòng sùng 
mộ đối với Phật pháp là những điều ta có thể cúng 
dường theo ý nghĩa này. Tất cả những điều này đều là 
thiện nghiệp của ý. Ta có thể hình dung những điều 
này trong dạng thức rất nhiều những vật thể xinh đẹp 
và quí giá mà ta cúng dường lên đức Phật và Thánh 
chúng vây quanh ngài, được hình dung đang hiện diện 
trước mặt ta. Ta có thể cúng dường hết thảy cả vũ trụ, 
thế giới, môi trường quanh ta với những rừng rậm, 
đổi núi, đồng cỏ và vườn hoa... Bất kể những thứ này 
có thuộc sở hữu của ta hay không, ta vẫn có thể dâng 
cúng về mặt tinh thần. 


CHI NGUYỆN THỨ BA: SÁM HỒI 


Chi nguyện thứ ba là sám hối. Yếu tố then chốt 
trong sự sám hối là thừa nhận những hành vi xấu ác, 
sai trái mà ta đã phạm vào. Ta phải nuôi dưỡng một ý 
thức hối tiếc sâu sắc để sau đó hình thành một quyết 
tâm mạnh mẽ không tái phạm những hành vi bất 
thiện như thế trong tương lai. 


312 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 15: PHÁT TÂM BÙ-ĐÈ 





CHI NGUYỆN THỨ TƯ: TÙY HỶ 


Chi nguyện thứ tư là tu tập hạnh tùy hỷ. Bằng 
cách tập trung chú ý vào những thiện nghiệp đã làm 
trong quá khứ, ta phát triển niềm vui lớn lao về những 
thành tựu đã đạt được. Ta phải chắc chắn không bao 
giờ hối tiếc về bất kỳ thiện nghiệp nào đã làm, mà 
thay vào đó phải khởi sinh cảm giác vui mừng và hài 
lòng với những thiện nghiệp ấy. Thậm chí quan trọng 
hơn nữa là ta phải tùy hỷ với những thiện nghiệp của 
người khác, cho dù đó là những chúng sinh thấp kém, 
yếu ớt hơn ta, hay cao cả, mạnh mẽ hơn ta, hoặc ngang 
bằng với ta. Điều quan trọng là phải luôn chắc chắn 
rằng, thái độ của ta đối với những điều tốt đẹp của 
người khác không bị nhiễm bẩn bởi sự ganh ghét hay 
lòng ghen ty; ta phải cảm thấy hoàn toàn khâm phục 
và mừng vui trước những phẩm tính tốt đẹp và thành 
tựu của người khác. 


CHI NGUYỆN THỨ NĂM VÀ THỨ SÁU: 
THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN VÀ THỈNH 
PHẬT TRỤ THÊ 


Trong hai chi nguyện kế tiếp, ta thỉnh cầu đức 
Phật thuyết giảng, hay Chuyển Pháp luân, vì lợi ích 
cho tất cả chúng sinh, và thỉnh cầu chư Phật không 
nhập Niết-bàn để riêng hưởng sự an lạc. 


314 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 15: PHÁT TÂM BÙ-ĐÈ 





CHI NGUYỆN THỨ BẢY: HỒI HƯỚNG 


Chi nguyện thứ bảy, hay chi nguyện cuối cùng, là 
sự hồi hướng. Tất cả công đức và nhân lành mà ta đã 
tạo ra được từ việc tu tập sáu chi nguyện trước cùng 
với những thiện nghiệp khác đều xin hồi hướng về mục 
tiêu tâm linh tối hậu là thành tựu quả Phật. 


*xww 


Sau khi hoàn tất pháp tu tập chuẩn bị là Thất chỉ 
nguyện, ta đã sẵn sàng để thực sự bắt đầu phát khởi 
tâm nguyện vị tha mong muốn đạt đến giác ngộ - hay 
phát tâm Bồ-đề. Dòng kệ đầu tiên của nghi thức này 
bắt đầu bằng sự bày tỏ động cơ chính đáng: 


Với tâm nguyện giải thoát cho tất cả chúng sinh. 


Dòng kệ thứ hai và thứ ba xác định đối tượng của 
sự quy y: Đức Phật, Chánh Pháp và Tăng-già. Thời 
gian của thệ nguyện quy y cũng được xác định trong 
những dòng kệ này: 

Con nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng, 

Từ nay và mãi mãi về sau. 

Bài kệ thứ hai là sự phát khởi thật sự tâm nguyện vị 
tha mong muốn đạt đến giác ngộ, hay phát tâm Bồ-đề: 


316 Rộng mở tâm hồn 


HƯữNG 15: PHÁT TÂM BÙ-ĐÈ 





Thôi thúc bởi trí tuệ và lòng b¡ mẫn, 
Hôm nay con đối trước Như Lai, 
Nguyện phát tâm cầu đạo Bồ-đề, 

Vì lợi ích của tất cả chúng sinh. 


Bài kệ này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
hợp nhất giữa trí tuệ và lòng từ bi. Sự giác ngộ không 
phải là lòng từ bi thiếu vắng trí tuệ hoặc trí tuệ tách 
rời khỏi từ bi. Chính trí tuệ nhận biết tánh Không 
được đề cập đến ở đây một cách cụ thể. Việc có được sự 
trực nhận về tánh Không, hoặc thậm chí chỉ là sự hiểu 
biết thuộc phạm trù khái niệm hay lý luận, có nghĩa 
là có khả năng chấm dứt tình trạng mê lầm chưa giác 
ngộ. Khi một trí tuệ như thế được kết hợp với lòng từ 
bi, thì phẩm tính của lòng từ bi ngay sau đó sẽ càng 
mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Từ ngữ “thôi thúc” trong [dòng đầu tiên của] bài 
kệ này hàm ý một lòng từ bị tích cực và nhập cuộc, 
không chỉ là một trạng thái của tâm thức. Dòng kệ 
tiếp theo: 


Hôm nay con đối trước Như Lai 


hàm ý rằng ta khao khát đạt đến trạng thái hiện 
thực của quả vị Phật. Dòng kệ này cũng có thể đọc 
lên để bày tỏ rằng ta đang thỉnh cầu tất cả chư Phật 


318 Rộng mở tâm hồn 


HƯữNG 15: PHÁT TÂM BÙ-ĐÈ 





rủ lòng chứng minh cho sự kiện này, như được nêu rõ 
trong câu tiếp theo: 


Nguyện phát tâm cầu đạo Bồ-đề, 
Vì lợi ích của tất cả chúng sinh. 


Bài kệ cuối cùng được trích từ tác phẩm Nhập Bồ 
Tát hạnh của ngài Tịch Thiên (Shantideva), một bậc 
thây Ân Độ vào thế kỷ 8, nội dung như sau: 


bao lâu còn đó hư không, 
Sinh linh cam chịu trong vòng khổ đau, 
Nguyện rằng con vẫn còn đây, 


Tận trừ đau khổ đến ngày sáng tươi. 


Những dòng kệ này bày tỏ một tình cảm mạnh mẽ. 
Một vị Bồ Tát phải xem chính bản thân mình là thuộc 
về những chúng sinh hữu tình khác. Cũng giống như 
mọi hiện tượng trong thế giới tự nhiên đều hiện hữu 
để cho mọi chúng sinh khác tận hưởng và sử dụng, thế 
nên toàn bộ cuộc sống và sự hiện hữu của bản thân 
ta nhất thiết cũng phải sẵn sàng để phụng sự tất cả 
chúng sinh. Chỉ khi nào bắt đầu suy nghĩ theo cách 
như thế, ta mới có thể phát triển được ý tưởng mạnh 
mẽ rằng “Tôi sẽ cống hiến trọn cuộc đời của mình vì lợi 
ích của mọi chúng sinh khác. Tôi tồn tại chỉ duy nhất 
là để phụng sự tất cả chúng sinh.” 


320 Rộng mở tâm hồn 


HƯữNG 15: PHÁT TÂM BÙ-ĐÈ 





Những tình cảm mạnh mẽ như thế tự chúng sẽ 
biểu lộ ra bên ngoài thành những hành động làm lợi 
ích cho chúng sinh hữu tình, và trong tiến trình [phụng 
sự] đó, những nhu cầu của riêng ta được đáp ứng trọn 
vẹn. Ngược lại, nếu ta sống trọn đời với sự thúc đẩy 
của tâm ích kỷ, cuối cùng rồi ta cũng không thể đạt 
được ngay cả những khát khao ích ký của riêng ta, 
huống chi là mang lại hạnh phúc cho người khác. 


Nếu như xưa kia đức Phật Thích-ca Mâu-nl1, vị 
Phật có thật trong lịch sử mà ta tôn kính, từng duy 
trì tâm ích kỷ như chúng ta, hẳn là giờ đây ta sẽ đối 
xử với ngài cũng giống như cách mà chúng ta đang đối 
xử với nhau và sẽ nói ra [những lời thô lỗ] như: “Thôi 
1m đi. Câm miệng đi.” Nhưng sự thật không phải vậy. 
Vì đức Phật Thích-ca Mâu-n1 đã chọn con đường từ bỏ 
tâm ích kỹ và yêu thương phụng sự người khác, nên 
[giờ đây] ta xem ngài là đối tượng của lòng tôn kính. 


Đức Phật Thích-ca Mâu-n1 và những bậc đạo sư 
Ấn Độ nổi tiếng như Long Thụ và Vô Trước, cũng như 
các bậc thầy Tây Tạng kiệt xuất trong quá khứ, tất cả 
đều đã đạt đến giác ngộ nhờ vào kết quả của sự đảo 
ngược khuynh hướng căn bản nhất đối với chính bản 
thân các ngài và người khác. Các ngài đã quy y. Các 
ngài hướng đến hạnh phúc của mọi chúng sinh hữu 
tình. Các ngài nhận ra rằng tâm ích kỷ và chấp ngã là 


322 Rộng mở tâm hồn 


HƯữNG 15: PHÁT TÂM BÙ-ĐÈ 





những kẻ thù luôn đi đôi với nhau, là nguồn gốc của 
mọi điều bất thiện. Các ngài nỗ lực chống lại hai thế 
lực xấu xa này và loại bỏ được chúng. Nhờ vào kết quả 
tu tập đó mà giờ đây các bậc thầy vĩ đại này đã trở 
thành đối tượng của sự kính ngưỡng và noi theo. Ta 
nhất thiết phải noi gương các ngài và nỗ lực để nhận 
ra rằng tâm ích kỷ và chấp ngã là những đối nghịch 
cần phải loại trừ. 

Vì vậy, trong lúc khởi lên những tư tưởng như 
trên và suy ngẫm về chúng, ta lặp lại ba lần ba bài 
kệ dưới đây: 

Với tâm nguyện giải thoát cho tất cả chúng sinh 

Con nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng, 

Từ nay và mãi mãi về sau. 

Cho đến khi con đạt được Giác ngộ viên mãn. 

Thôi thúc bởi trí tuệ và lòng bï mẫn, 

Hôm nay con đối trước Như Lai, 

Nguyện phát tâm cầu đạo Bồ-đề, 


Vì lợi ích của tất cả chúng sinh. 


bao lâu còn đó hư không, 

Sinh linh cam chịu trong vòng khổ đau, 
Nguyện rằng con vẫn còn đây, 

Tận trừ đau khổ đến ngày sáng tươi. 


324 Rộng mở tâm hồn 


HƯƠNG 15: PHÁT TÂM BÙ-ĐÈ 





Những điều nói trên hợp thành nghi thức phát 
khởi tâm nguyện vị tha mong cầu giác ngộ, hay phát 
tâm Bồ-đề. Ta nên suy ngẫm ý nghĩa của những bài kệ 
này hằng ngày, hoặc bất cứ khi nào có thời gian. Tôi đã 
thực hiện như vậy và thấy rằng đây là điều rất quan 
trọng trong sự tu tập của tôi. 


Xin cảm ơn tất cả quý vị. 


326 Rộng mở tâm hồn 


LỮI BẠT PÚN KHY0NGIR RIT0 VÀ RICHRRD GERE 


háng 8 năm 1991, Trung tâm Tây Tạng 

cùng với Tổ Chức Gere hết sức vinh dự 
được đón tiếp Đức Đạt-lai Lạt-ma đến thành phố 
New York để thuyết pháp trong hai tuần. Các buổi 
thuyết pháp diễn ra tại Madison Square Garden' và 
kết thúc với lễ quán đảnh Kalachakra (Thời Luân), 
một trong những nghi lễ quan trọng nhất của Phật 
GHáo Tây Tạng. 


Kalachakra (Thời Luân) có nghĩa là “bánh xe thời 
gian”. Và bánh xe thời gian tiếp tục xoay chuyển, cho 
đến mùa xuân năm 1997, khi đang ở Ấn Độ, chúng tôi 
đã cung thỉnh đức Đạt-lai Lạt-ma quay lại New York 
để kỷ niệm buổi lễ quán đảnh hồi năm 1991. Ngài 
đồng ý ngay lập tức, và thời điểm viếng thăm được xác 
định, mặc dù chưa một chủ đề cụ thể nào được chọn 
trước cho sự thuyết giảng của ngài. 


1 Madison Square Garden là một tòa nhà lớn, đúng hơn là một 
sân vận động trong nhà, với nhiều kiến trúc liên hợp phục vụ 


328 Rộng mở tâm hồn 


LỮI BẬT 





Chúng tôi gặp lại ngài một năm sau đó. Vào lúc 
này, có rất nhiều bàn luận về chủ đề mà ngài sẽ thuyết 
giảng. Lúc đầu, chúng tôi đã thỉnh cầu ngài dạy về tánh 
Không, chủ đề sâu xa và khó hiểu nhất trong triết học 
Phật giáo. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ hơn, chúng 
tôi thấy rằng nếu chọn một phần giáo pháp thông dụng 
hơn, có thể mang lại một cái nhìn tổng quát về con 
đường tu tập của đạo Phật, nhưng đồng thời cũng có 
thể tiếp nhận được đối với những người thuộc các tôn 
giáo khác, thì sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Đức Đạt- 
lai Lạt-ma thấy rằng thính chúng sẽ được lợi ích nhiều 
với giáo pháp về Bồ Tát hạnh, nên ngài đã chọn kết 
hợp giảng về [hai tác phẩm] Các giai đoạn thiền định 
của ngài Liên Hoa Giới (Kamalashlla) và Ba mươi bảy 
Pháp hành Bồ Tát đạo của ngài Togmay Sangpo. 


Pháp hội kéo dài ba ngày được tổ chức tại Nhà hát 
Beacon ở khu Upper West Side của Manhattan, với 
3.000 người tham dự.! Vì lòng tôn kính đối với Giáo 
pháp mà ngài đang truyền dạy, đức Đạt-lai Lạt-ma đã 
an tọa trên một ngai cao khi thuyết pháp. Nhiều người 
trong số cử tọa đã phủ phục theo cách lễ lạy truyền 
thống và có những lễ cúng dường tiêu biểu như một 
phần của nghi lễ thỉnh Pháp chính thức. 


1 Nhà hát Beacon (Beacon Theatre) được thiết kế với sức chứa 
2.829 chỗ ngôi. Số thính giả lên đến 3.000 người cho thấy đã vượt 
quá sức chứa thông thường của nhà hát này. 


330 Rộng mở tâm hồn 


LỮI BẬT 





Tiếp theo sau ba ngày thuyết pháp tại Nhà Hát 
Beacon, đức Đạt-lai Lạt-ma đã có một buổi nói chuyện 
mở rộng hơn và cũng mang tính thân mật hơn với công 
chúng tại Central Park.! Việc tổ chức sự kiện này tỏ ra 
là một công việc cực kỳ khó khăn và đầy thách thức, 
cần phải có sự phối hợp của các quan chức, nhân viên 
thành phố, tiểu bang và liên bang nhiều vô kể. Hàng 
trăm tình nguyện viên đã hiến mình phục vụ vô vị lợi. 


Cuối cùng, buổi nói chuyện của ngài vào sáng Chủ 
nhật cũng đến. Chúng tôi khá hồi hộp lái xe đưa ngài 
từ khách sạn đến East Meadow, chỉ vừa qua khỏi Đại 
lộ Số Năm và đường Số 98, là nơi ngài sẽ được đưa 
vào Central Park. Ngài hỏi có bao nhiêu người theo dự 
tính. Chúng tôi trả lời rằng, chúng tôi sẽ rất vui nếu 
được khoảng 15.000 đến 20.000 người, nhưng chúng 
tôi hoàn toàn không biết được. 

Khi chạy dọc theo Đại lộ Madison để hướng đến 
nơi tổ chức buổi tiếp xúc, chúng tôi hết sức lo lắng 
nhìn ra hai bên đường để xem có dấu hiệu gì của người 
đi tham dự hay không. Khi đến đường Số 86, chúng tôi 
bắt đầu nhìn thấy hai bên lề đường đông đúc và mọi 
người đang đi về hướng công viên. 


Chúng tôi đưa ngài vào căn lều chờ phía sau khán 


1 Đây là một công viên hết sức rộng lớn ở New York, chiếm 341 
ha, với chiều dài 4 km và chiều ngang khoảng 800 m. 


332 Rộng mở tâm hồn 


LỮI BẬT 





đài và hé nhìn qua tấm màn che. Chúng tôi choáng 
người khi nhìn thấy toàn cảnh khu Bast Meadow đã 
đông nghẹt vượt ngoài sức chứa. Đó là một cảnh tượng 
thật đẹp và cảm động. Sau đó, chúng tôi được biết là 
đã có hơn 200.000 người quy tụ về đây một cách an ổn. 
Toàn bộ khu vực ngập tràn một bầu không khí hạnh 
phúc. Cơn mưa rơi trước đó đã ngừng hẳn. Với một hệ 
thống âm thanh rất quy mô và màn hình lớn sẵn sàng 
phóng chiếu hình ảnh thuyết giảng của ngài đến với 
đám đông khổng lô, đức Đạt-lai Lạt-ma đã bước lên 
khán đài được trang trí rất nhiều hoa và một chiếc ghế 
gỗ duy nhất đặt ở trung tâm. 


Ngài đã chọn nói bằng tiếng Anh. Bằng phong cách 
giản dị của mình, ngài đã khơi dậy thiện tâm và khuyến 
khích những người hiện diện ở đó thực hành các thiện 
nghiệp. Chắc chắn, nhiều người trong số đó đã phát 
tâm Bồ-đề, niềm khao khát đạt đến giác ngộ viên mãn 
để giúp đỡ những người khác. Chúng ta có thể hình 
dung rằng, khi trỏ về nhà, tất cả những người tham dự 
sẽ chia sẻ kinh nghiệm với gia đình và bạn bè, và qua 
đó sẽ khơi dậy thậm chí còn nhiều hơn nữa những tư 
tưởng và hành vi hiền thiện. Còn có những người khác 
đọc biết về sự kiện này hoặc xem trên truyền hình. Do 
đó, có hàng triệu người đã phát khởi tâm tưởng tốt lành 
nhờ vào buổi sáng ở Central Park hôm ấy. 


334 Rộng mở tâm hồn 


LỮI BẬT 





Theo niềm tin của đạo Phật, có vô số chư Phật 
và Bồ Tát đã chứng minh cho những tâm niệm hiền 
thiện được phát khởi bởi tất cả những người có mặt 
tại Central Park. Chúng tôi tin rằng chư Phật và Bồ 
Tát trong mười phương cũng sẽ chú nguyện cho những 
tâm niệm hiền thiện này không tan biến đi và tất cả 
những chúng sinh đã phát tâm ấy sẽ tiến triển trên 
con đường tâm linh của họ. 


Khi đức Đạt-lai Lạt-ma hoàn tất buổi thuyết 
giảng, chúng tôi đã cầu nguyện rằng, nhờ công đức của 
sự kiện này, đức Phật D1-lặc (Maitreya) trong tương lai 
sẽ đản sinh và thị hiện sự giác ngộ của ngài. Chúng tôi 
cũng cầu nguyện cho tri thức của tất cả những người 
hiện diện nơi đây sẽ đơm hoa thành trí tuệ giải thoát 
và tất cả nhu cầu của họ đều được thỏa mãn. Chúng tôi 
cầu nguyện rằng đức Phật Di-lặc (Maitreya) sẽ rất hài 
lòng, và ngài sẽ đặt tay phải lên đỉnh đầu từng người 
một để thọ ký về sự giác ngộ rốt ráo của người ấy. 


Khi chúng tôi lá1 xe ra khỏi công viên Central, ngài 
cảm ơn chúng tôi đã tổ chức sự kiện này, và về phần 
mình, chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài... 

.. Chủ đề buổi thuyết giảng của ngài, tác phẩm 
Tám bài kệ điều tâm, là một pháp tu tập rất cao trong 


336 Rộng mở tâm hồn 


LỮI BẬT 





đạo Phật. Theo truyền thống, một giáo pháp thuộc loại 
này thường không được truyền dạy công khai, và chắc 
chắn là không truyền dạy cho một thính chúng quá 
đông như thế. Chúng tôi thật quá sức vui mừng khi có 
nhiều người đã đến lắng nghe, mặc dù chúng tôi nhận 
ra rằng giáo pháp được giảng là rất hàm súc và hết sức 
khó hiểu. Liệu có bao nhiêu người trong chúng ta có 
thể thực hiện những lời dạy trí tuệ của ngài? 


Một lưu ý đặc biệt cần phải đưa ra ở đây là nỗ lực của 
ngài Rato Geshe Nicholas Vreeland trong việc biên tập 
những lời giảng của đức Đạt-lai Lạt-ma trong ba ngày 
thuyết pháp tại Nhà hát Beacon và buổi nói chuyện tại 
Central Park [để in thành sách này]. Rất nhiều trong số 
những lời giảng này là rất cao siêu, một số vượt ngoài 
tầm hiểu biết của phần lớn thính chúng. Khi thảo luận 
về những khó khăn thực có này, ngài đã bảo Nicholas 
“hãy làm theo cảm nhận của ông, nhưng phải luôn ghi 
nhớ là không được làm saI lệch tính chất sâu xa và thuần 
khiết của giáo pháp”. Ngài Nicholas đã thành công rất 
sinh động. Giá trị của cuốn sách này chính là của ngài. 

Nhưng quan trọng hơn hết, chúng tôi xin cảm tạ đức 
Đạt-lai Lạt-ma đã tiếp tục truyền dạy những giáo pháp 
quý báu này. Nguyện cho cuốn sách này sẽ giúp thuần 
hóa và rộng mở tâm hồn cho tất cả chúng sinh! 


338 Rộng mở tâm hồn 


MỤC LỤC 


K0 ND ĐT TK ẽẽ.ẽ1.ä⁄ä⁄äãä5ä5 KS 6 
DẪN NHẬP...................- St tT E12112111121121121111 111121111111 E1Etrrrd 22 
CHƯƠNG 1: KHÁT KHAO NIỀM HẠNH PHÚC ............................ 72 
GIỚI HẠNH VÀ SỰ HIỂU BIẾT VỀ BẢN CHẤT SỰ VẬT ............ 80 
CIY 3Ý TÁM BA bosovbxbvbtliSftue/40 282004134 6Ga3463601 ii 0666cafgEeZg0agggsDae 86 
VƯỢT THOÁT LUẬN HỒII..................- 2-52 52EE2EE‡EESEE2EE2EE2EEzEEzred 92 
THIỆN TRI THỨC VÀ SỰ DẪN DẮT TÂM LINH ........................ 96 
CHƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHỞI ĐẦU .............................. 102 
TRỞ NÊN QUEN THUỘC VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CHỌN............ 110 
PHÁP THIỀN QUÁN CHIẾU (THIÊN QUÁN)..................----:- 116 
PHÁP THIỀN ĐỊNH TÂM (THIỀN CHỈ)....................-c¿cccccscce¿ 118 
CHƯƠNG 3: THẾ GIỚI VẬT CHẤT VÀ PHI VẬT CHẤT ............... 124 
CHƯƠNG 4: NGHIỆP QUẢ.......................-----2- S2 cEcEEzEsrrrerkrree 138 
HƯỚNG: 5::PHIÊN RA uaueududusiudedutliiiatuadiltuesead 156 
KẺ THÙ NGUY HẠI NHẤT .....................----c¿c2ccsccxvrsrrrrrrrrrree 162 
CHƯƠNG 6: RỘNG LỚN VÀ SÂU SẮC: HAI KHÍA CẠNH............. 168 
CHƯƠNG 7: LÒNG BI MẪN..............- 2-52 52t 2E2EEEEEEeEzrrrrrrxee 178 
SỰ CẢM THÔNG................. tt 1 E11 1 111111111111111111 E1 te. 178 
NHẬN RA KHỔ ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC ......................-----:--: 182 
FT ŸŸÝŸŸn.ŸŸŸỶa ae 188 


340 Rộng mở tâm hồn 


MỤC LỤ6 





CHƯƠNG 8: TỪ BI QUÁN .......................-- - 2525 2222 E23 £2E2EEEEsErkrreea 192 
LÒNG BI MẪN VÀ TÁNH KHÔNG.................-.- 5c Scctcecrcreresei 192 
QUÁN TỪ BI NHƯ THẾ NÀO? ...................- 2 2+c2+cvEEvzvrzrerxrr 196 
TM ĐẠI EÍbuyáa6 6 uáag6ca46Á66616:6tÁe6cla6ecfxetfectlsetdocdkeododd 198 

CHƯƠNG 9: NUÔI DƯỠNG TÂM AN ĐỊNH.................................- 206 
THIỀN QUÁN ĐỂ AN ĐỊNH ............-cc-cccctExvEEvEEzEsrxsrrerree 220 

CHƯƠNG 10: TÂM BỒ-ĐỀ............................... -G- SG 25g 
BẢY SUY NIỆM THEO NHÂN QUÁ ..........................-¿- +s+c+c+cse2 224 
HOÁN CHUYỂN VỊ TRÍ CỦA CHÍNH MÌNH.....................-----: 230 

CHƯƠNG 11: SỰ AN ĐỊNH......................... c c n SH Hee 238 
HAI CẤP ĐỘ CỦA TÂM THỨC.................. - - + + ++x+E+EeEzxerred 254 

CHƯƠNG 12: CHÍN GIAI ĐOẠN THIỀN ĐỊNH ........................- 258 

CHƯƠNG 13: TRÍ TUỆ .......................... -- 2 22222222 cEvexrxerrrrererrei 268 
BAN (NA nụacstcoarditketkdsdhiethdsidntkostataftisiadetidetdstlteiatitdsgsdrditugld 268 
BẢN NGÃ VÀ PHIỀN NÃO..............2-5:- St t2 2121122 2Exee 274 
VÔ NGÃ CỦA VẠN PHÁP................... ¿+ + Set +E112E21212121 E2 ceE 276 
TÁNH KHÔNG VÀ DUYÊN KHỞI.....................-:- +2 +e se £e£zEzzeesa 280 
QUÁN CHIẾU VỀ TÁNH KHÔNG................-.-©c¿cccccc2z2Ezrssred 282 
Bo Tá T0 ii 286 

CHƯƠNG 14: QUẢ PHẬT......................... 2-5 S2 SE E2 E2 eEzrerkrree 292 

CHƯƠNG 15: PHÁT TÂM BỒ-ĐỀ.......................-2-52. tt 2 2Excrxet 306 
THỰC HÀNH THẤT CHI NGUYỆN ....................- ¿c¿cccxcrcrxereei 308 

LỜI BẠT CỦA KHYONGLA RATO VÀ RICHARD GERE................. 328 


342 Rộng mở tâm hồn 


